LỜI ĐẦU SÁCH 


Giáo lý của đạo Phật, xưa nay được kết hợp và lưu giữ trong Tam tạng. Tam tạng là tạng 
kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh và tạng luật do chính kim khẩu đức Phật nói ra. 
Tạng luận là do đệ tử Phật, những vị đa văn, túc trí có thực tu, thực chứng, sáng tác, 
nhằm triển khai cái thâm nghĩa, huyền nghĩa, mật nghĩa vi diệu trong lời Phật dạy. 


Toàn bộ giáo lý Phật có ba tạng như vậy, khiến cho có một nhóm người hiểu lầm rằng: 
Học luật là Giới học, học Kinh là Định học, học Luận là Tuệ học, tức là họ đem "Tam 
tạng" sắn cứng, cột ghì vào "Tam vô lậu học" cặp nào theo cặp nấy. Họ tưởng rằng đó là 
một "phát minh", "một trí tuệ mới". Sự thật, không phải như vậy. Người có thực nghiệm, 
thực chứng, qua sự thực tu hành người ta không dám nói như vậy đâu ! 


Quyền sách này có nhan đề: Duy Thức Học. Tác giả là Ngài Vasubandhu (Trung Hoa) 
dịch là Thể Thân hoặc cũng có chỗ dịch là Thiên Thân. 


Thế Thân truyện ký chép: Thế Thân ra đời sau Phật nhập Niết bàn khoảng 900 năm 
(khoảng thế kỷ thứ ba) ở Bắc Thiên trúc. Thủơ mới xuất gia, Ngài tu học theo giáo phái 
Hữu bộ Tiểu thừa. Thời gian này, Ngài sáng tác bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá nỗi tiếng, 
làm sáng danh cho phái Hữu bộ. 


Thế Thân có người anh tên Vô Trước, anh em cùng xuất gia tu học. Nhưng người anh thì 
chuyên tu học Đại thừa, thắm nhuần sâu sắc giáo nghĩa Đại thừa. Trong những tháng 
ngày đàm đạo, dần dần Ngài Vô Trước chuyên hóa được nhận thức của vị sư em. Thế 
Thân nhận thấy được chỗ thậm thâm vi diệu, cao siêu cứu cánh của giáo lý liễu nghĩa 
Đại Thừa. Tương truyền rằng: Khi tiếp nhận nguồn giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, vi 
diệu, Thế Thân, ăn năn về những năm tháng mình đã xiên đương giáo lý Tiêu thừa. Ngài 
có định cắt lưỡi tạ tội. Vô Trước Bồ tát nói: Lưỡi tự nó không có tội gì. Trước em đã 
dùng lưỡi và ngòi bút xiên dương giáo nghĩa Tiểu thừa, giờ đây em cũng dùng lưỡi và 
ngòi bút để xiên đương chánh giáo Đại thừa là đủ rồi. Cắt lưỡi có đem lại lợi lạc cho ai. 
Từ đó, Ngài Thế Thân chuyên sáng tác và truyền bá tư tưởng Đại thừa qua các tác phẩm 
Duy Thức Học. 


Các tác phẩm của Thế Thân Bồ tát thường được giảng dạy trong chương trình Phật học 
của các trường Phật học là: 


e - Tiểu thừa: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. 
s« - Đại thừa: Duy Thức Nhị Thập Tụng. 

se - Duy Thức Tam Thập Tụng Luận. 

se - Đại thừa Bách Pháp Luận. 


Và cũng tương truyền rằng: Hồi còn tu theo Hữu bộ Tiểu thừa, Ngài sáng tác có đến 500 
bộ luận. Sau khi hướng về Đại thừa, Ngài cũng sáng tác đên 500 bộ luận nữa. Vì vậy, 
người đời tôn Ngài với danh hiệu “Tên Bộ Luận Sư” 


Yếu luận. Duy Thức Học Yếu Luận. Do bỉ nhân tôi biên dịch. Soạn theo lối giáo án để 
triển khai, cho nên trong đây: Có phần phiên dịch, phần giải thích thuật ngữ, phần yếu 
luận đề cho người đọc dễ hiểu, người học dễ nhớ rõ. Đã gọi là "yếu luận" cho nên không 


MÃI 


luận rộng, không viết dài mà viết súc tích, thậm chí "đề cương"! 


Mong những tắm lòng thông cảm, khi các vị có trong tay quyền "Duy Thức Học Yếu 
Luận” này. 


Viết tại Thao Hồi Am 
Mùa Đông, năm Kỹ Mão, tháng 10 năm 1999 
H. T. THÍCH TỪ THÔNG 


DÁN NHẬP 


Duy Thức Học, môn nghiên cứu tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn pháp đề xác lập 
một luận cứ, cho người tìm hiểu học và đọc có thể biết được. Duy Thức Học là phương 
tiện chỉ nam hướng dẫn phương pháp nhận thức về mặt cụ thể của vạn pháp và khái niệm 
tư duy bên mặt trừu tượng. Do vậy, Duy Thức Học, còn gọi là Pháp Tướng Duy Thức 
Học, ý nghĩa đây đủ rõ ràng hơn. 


Trước đây hơn hai mươi năm, tôi có soạn một số giáo trình để giảng dạy Duy Thức Học, 
cho tới năm nay, tôi có ân hận về việc viết lách, diễn đạt Duy Thức Học theo nhận thức, 
kiến giải mà hơn hai mươi năm trước mình đã làm. Tôi có thể sám hồi như Luận chủ tổ 
sư Duy Thức Học, Thiên Thân Bồ tát đã từng sám hồi cách đây gần hai ngàn năm ! 


Thiên Thân Bồ tát tạo luận Duy Thức Học nhằm hồ trợ cho nên giáo lý Vô ngã của đạo 
đức Phật được đậm nét hơn, sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn và đến tột đỉnh cao: “Vô ngã là 
chân lý của vũ trụ, nhân sinh quan trong đạo Phật". Đó là mục tiêu tìm hiểu, lý giải cho 
những ai muốn học, muốn tu theo tôn chỉ của Pháp Tướng Duy Thức Học. 


Đại Thừa Bách Pháp Luận, có thể nói đây là chìa khóa vàng đề mở cửa vào tòa nhà 
Duy Thức Học mà tác giả bộ luận này vân là Thiên Thán Bồ tát 


"N»hự Thế Tôn Ngôn: Nhất Thiết Pháp Vô Ngã" 


Đó là câu nhập đề trực khởi của Luận chủ có nghĩa là Luận chủ tạo ra luận Đại Thừa 
Bách Pháp hoàn toàn căn cứ lời dạy của đức Phật mà triển khai. Triển khai luận Đại 
Thừa Bách Pháp, triển khai hệ giáo lý Đại thừa, triển khai tư tưởng Duy Thức Học, 
nhằm làm sáng tỏ chân lý W2 ngã trong nền giáo lý của đức Phật. Hiểu biết chân lý Vô 
ngã một cách đích thực bằng tư duy, bằng quán chiếu của mình thì với chân lý Vô 
thường, khô, không và bất tịnh, học giả hay hành giả ấy sẽ lần lần chứng ngộ theo quá 
trình tiệm tiễn trên bước đường học đạo và hành đạo của chính mình. 


Ta hãy đọc tiếp: 
Hỏi: "Tắt cả pháp gồm có những gì ? 
"Vô ngã là sao ? Có mấy thứ ?" 


Đáp: "Tắt cả pháp tóm lược có 5 loại: 


I. TÂM PHÁP 

2. TÂM SỞ HỮU PHÁP 

3. SẮC PHÁP 

4.. TÂM BÁT TƯƠNG ỨNG HÀNH PHÁP 
5. VÔ VIPHÁP 


TÂM VƯƠNG ƯU VIỆT HƠN CẢ 

TÂM SỞ HỮU TƯƠNG ỨNG TÂM VƯƠNG 

e - SẮC PHÁP LÀ SỰ ÁNH HIỆN CỦA VƯƠNG SỞ TRÊN 

e - BẤT TƯƠNG ỨNG DO BA PHÁP TRÊN MÀ GIẢ LẬP 

e - VÔ VI PHÁP TƯƠNG ĐÃI BÓN PHÁP HỮU VI MÀ CÓ RA 


Đọc nghiên cứu, phân tách tông quát năm loại pháp trên đủ thấy tính chất “Duyên sinh” 
và “Vô ngã” rôi, vì không có pháp nào có tính độc lập, tự sinh, tự tôn, bât biên, bât động. 


"Tất cả pháp vô ngã” nhưng bao quát mà tóm thu có hai thứ: 


I. NHƠN VÔ NGÃ 
2. PHÁP VÔ NGÃ 


Đó là khái quát nội dung bộ luận Đại Thừa Bách Pháp nhằm xác lập chân lý Vô øgã qua 
cái nhìn của Đại thừa Duy Thức Học với vân đê vũ trụ nhân sinh quan. 


Giáo án này tôi viết cho trình độ Cao đẳng Phật học, ngắn gọn, súc tích. Nó đòi hỏi nhiều 
ở người triên khai hướng dân. Triên khai tôt, người nghe sẽ thu thập được nhiêu kiên giải 


Phật học để làm cơ sở ban đầu cho những ai có ý muốn tham quan tường tận tòa lâu đài 
Pháp Tướng Duy Thức Học đô sộ xa xa phía trước. 


Nào ! Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, cầm chìa khóa lên tay đi ....! 


Viết tại Thao Hỗi Am 

Mùa Đông, năm Kỹ Mão, tháng 10 năm 1999 
Phật lịch 2543 

H. T. THÍCH TỪ THÔNG 


BÀI THỨ NHÁT 


Hỏi: Nếu Duy Thức Học có cơ sở vững chắc thì vấn đề "ngã" của Phật giáo và 
thê gian phải được hiệu như thê nào ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


Do ức thuyêt vê ngã Do giả thuyêt ngã pháp 
Y niệm ngã nảy sanh = Hữu chủng chủng tướng chuyên 
Tướng ngã duy thức biên Bỉ y thức sở biên 


Thức năng biến có ba Thử năng biến duy tam 
Răng dị thục, tư lương VỊ dị thục tư lương 
à liễu biệt cảnh thức Cập liêu biệt cảnh thức 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


Ức thuyết: Tự mình tưởng tượng ra, hiểu theo cái hiểu của mình, không bằng cứ vào một 
học thuyết thực tiên hay chân lý siêu tuyệt nào khác. 


Ngã: Độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, bất biến và bất động. 

Pháp: Hiện tượng vật chất trước mắt ngàn sai muôn khác, mỗi mỗi có hình dáng lớn nhỏ, 
kích thước ngăn dài, qui mô cao thâp, màu sắc đa dạng, khiên cho người ta trông thây nó 
là nó mà không lâm lân giữa vật này là vật nọ. Môi dạng vật chât được gọi là một pháp. 


"Nhậm trì tự tánh, quỉ sanh vật giải" 


Ngoài vật chất ra chữ "Pháp" của nhà Phật còn bao hàm hết lãnh vực nhận thức khái niệm 
của ý như: vui buôn, thương ghét, thiện ác, trí tuệ, vô minh v.v.... 


Biến: Sự chuyền hóa liên tục trong quá trình tiến triển của vật chất cộng với thức tâm đề 
hình thành một sự vật hiện tượng nào đó. 


Năng biến: Phần chủ thê nhận thức, biểu hiện qua tám thức tâm vương, thông qua sự ức 
thuyết và tưởng tượng. 


Đị thục: Tên gọi khác của A lại đa, của Nhất thiết chủng, của Đệ bát thức. 

Tư lương: Tên gọi của mạt na hay đệ thất thức. 

Liễu biệt cảnh: Tên gọi chung của sáu thức trước: nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. 
YẾU LUẬN 


Diệt ngã, xả ngã là vấn đề cốt lõi trong kho tàng Phật giáo. Hiêu rõ, thực chứng rốt ráo 
chân lý vô ngã là thành tựu Bô đê Niêt bàn vô thượng (Bât kiên nhât pháp tức Như Lai..) 


Quán sát vũ trụ nhân sinh, đức Thế Tôn dạy: 
"Tất cả pháp vô ngã" 


Nghĩa là toàn bộ "hữu tình chúng sinh" và "vô tình chúng sinh" đều vô ngã qua cái thấy 
của Phật nhãn. Nói cách khác, qua nhận thức của Phật, loài động vật cũng như thực vật, 
khoáng vật đều không có tính tự ngã, tự sinh, tự tồn, tự độc lập, bắt biến và bất động. Tuy 
nhiên, ở các kinh điển thỉnh thoảng đó đây đức Phật cũng vẫn đề cập về ngã, nhân, chúng 
sinh và thọ giả tướng....Đó là Như Lai vận dụng "thế giới tất đàn" trong tứ tất đàn, vận 
dụng "tục đế" trong "nhị đế" mở bày phương tiện trong cứu cánh đấy thôi ! Cuối cùng 
Như Lai chỉ bày những giáo lý phương tiện chỉ là phương tiện, người Đại thừa chủng 
tánh phải tu học giáo lý đệ nhất nghĩa, cứu cánh Đại thừa. 


Như Lai nói: ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả tức không ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả mà 
gọi là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả vậy thôi ! 


(Kinh Kim Cang Bát Nhã) 


Ngã của thế gian do ức thuyết, do tưởng tượng, do mê tín đị đoan. Không ai chứng minh 
được cái gì là ngã. 


Tóm lại, Phật giáo nói ngã, khi sử dụng phương tiện tùy thế tục vận dụng thế đế, để rồi 
cuối cùng phủ định ngã, khi con người có khả năng nhận thức chân lý vô ngã. Thế gian 
nói ngã chỉ vì ức thuyết, do tưởng tượng hoang đường, do sĩ mê cuồng tín.... "Vạn Pháp 
Duy Thức " chữ thức trong từ Duy thức phải hiểu là "Nhất thiết chủng" cũng gọi là "tàng 
thức", cũng gọi là "Dị thục thức". Thức này chứa đựng hết thảy chủng tử hạt nhân của 
vạn vật, hiện tượng, chứa đựng hết thảy khái niệm, nhận thức và tư duy của các loại hữu 
tình. 


Hạt nhân của vạn vật hiện tượng tuy nhiều tựu trung gồm trong ba loại: khoáng vật, thực 
vật và động vật. Qua cái nhìn của nhà Phật học thì "Nhất thiết chủng thức" chứa đựng 
bảy thứ có tánh chất phô biến là: Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại, Phong đại, Không đại, Kiến 
đại và Thức đại. 


Từ những chất liệu hạt nhân đó, chuyền biến sinh hóa, tác động tương quan qua lại với 
nhau mà hình thành sự vật hiện tượng vạn pháp. Những hạt nhân trong Nhất thiết chủng 
thức biến chuyên sinh hóa từng sát na không ngừng theo tiến trình phát triển, tiến hóa đề 
rồi thành sự vật hiện tượng vạn pháp từ giản đơn dần dần đến phức tạp. 


Sự tác dụng qua lại, sự kết hợp để hình thành một sự vật hiện tượng đó chính là quá trình 
Duy Thức Biên . Như thị như thị Biên của Duy Thức Học. 


Hạt nhân của vạn pháp vẫn chưa phải là nguyên tố duy nhất khởi đầu đề sinh ra vạn vật 
hiện tượng mà hạt nhân của vạn pháp phải tác động qua lại với nhau mới phát triển, mới 
tiến hóa hình thành vạn vật hiện tượng. Điều đó cắt nghĩa cho ta thấy rõ ràng sự biến hóa 
của Duy Thức và giáo lý Duyên Sinh của đạo Phật là chân lý hiển nhiên. 


Hiện tượng vạn vật vô tri gọi là sở biến, khái niệm nhận thức tư duy gọi là năng biến. 
Năng biên và sở biên đêu là sản phâm cơ bản, sản phâm hạt nhân hiện hữu một cách tự 
nhiên của Nhất thiết chủng thức. Sự hiện hữu này, Duy Thức Học gọi là "Bất khả tri" ! 
Năng biến có ba hình thái: Dị thục, Tư lương và Liễu biệt cảnh. 


Đị thục thức: đề cắt nghĩa rằng hiện tượng vạn pháp sinh ra không có pháp nào vượt 
ngoài chân lý nhân quả. 

Tư lương thức: nhằm chỉ rõ rằng mỗi một hiện tượng duyên sinh khi sinh ra đều có quán 
tính tự nhiên duy trì và phát triên sự tôn sinh hâu kéo dải sự hiện hữu của chúng. Vì vậy, 


nó còn có tên: Ngã ái châp tàng. 


Liễu biệt cảnh thức: chứng minh rõ nét tánh chất khác nhau giữa năng biến và sở biến, 
chủ thê và đối tượng, phân biệt và sở phân biệt. 


Nói rút lại: 


Năng biến thuộc bát thức tâm vương, một phần hạt nhân, duyên sinh ra loài động vật 
hữu tình. 


Sở biến thuộc vật chất những hạt nhân, duyên sinh ra khoáng vật, thực vật vô tình. 


"Thị chỉ thức chuyển biến 
"Phân biệt sở phân biệt 


"Do thử bỉ giai vô 
"Cô nhât thiệt Duy thức..." 


BÀI THỨ HAI 


Hỏi: Đã được nghe qua về ba món năng biến, vậy xin được biết món năng biến thứ 
nhât thê nào ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


[Thứ nhật, A lại da Sở A lại da thức 

Dị thục, nhất thiết chủng Dị thục, nhất thiết chủng 
Không thê biết chấp thọ Bát khả tri chấp thọ 
Cảnh, căn, thường cùng xúc ứ liễu thường dữ xúc 
Tác ý, thọ, tưởng, tư [ác ý thọ tưởng tư 


Chỉ tương ưng xả thọ Tương ưng duy xả thọ 
ITánh vô phú vô ký Thị vô phú vô ký 

úc, tác ý....cũng vậy úc đẳng diệc như thị 
Hằng chuyền như nước thác Hằng chuyền như bộc lưu 
Quả A la hớn không còn A la hớn vị xả 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


*A lại da: Phạn âm dịch là Tàng. Tàng có nghĩa là nhà kho. A lại da ví như cái kho vĩ 
đại, về không gian không biên giới, về thời gian tột ba đời; do đó nó có cái tên Tàng thức. 
Tàng có ba nghĩa, nếu nhìn qua ba phương diện, đó là: Năng tàng, sở tàng và Ngã ái chấp 
tàng. Nhìn bên mặt công dụng chứa đựng của nhà kho, đó là nghĩa Năng tàng. Nhìn bên 
mặt các loại chủng tử bị chứa, đó là nghĩa Sở tàng. Nhìn bên mặt duy trì sức sống, sự 
sanh trưởng và sự phát triển của sự vật đề hình thành, đó là nghĩa Ngã ái chấp tàng. 


*Dị thục: Có ba nghĩa: 


1. DỊ thời nhi thục. 
2. DỊ biên nhi thục 
3. DỊ loại nhi thục 


Chủng tử của vạn pháp duyên sinh và phát triển hình thành luôn luôn theo luật nhân quả 
nhất định, nghĩa là sự vật từ khi sinh đến lúc hình thành viên mãn một chỉnh thể phải trải 
qua thời gian, đó là nghĩa Dị thời. Từ khi sinh đến lúc hình thành viên mãn kết cuộc của 
chu kỳ nhân quả phải trải qua thay đổi liên tục, sự phủ định không ngừng, đó là nghĩa Dị 
biến. Từ khi sinh trong nhân đến khi hình thành ra quả, khác hắn nhau, đó là nghĩa Dị 
loại. 


Nhất thiết chúng: Tên khác của A lại da. Nhìn bên mặt chủng tử Sở tàng. A lại da có tên 
Nhật thiệt chủng. 


Thọ: Sự tiếp nhận, lãnh thọ. Thọ có ba thứ: 


1. Lạc thọ: Tiếp nhận vui: 
2. Khô thọ: Tiêp nhận khô : 
3. Xá thọ: Không thọ vui cũng không thọ khô. 


Vô ký: Tánh không thiện, không ác. Vô ký tánh có hai thứ: 


1. Vô phú vô ký: Tánh vô ký này vốn trong sáng từ bản chất. 
2. Hữu phú vô ký: Hiện tượng nhiễm ô không biêu lộ rõ rệt nhưng bản chât không 
hoàn toàn thanh tịnh. 


YÊU LUẬN 


Món năng biến thứ nhất có ba tên. Nhìn bên công năng chứa đựng bao hàm thì có tên A 
lại da. Nhìn bên chủng tử vạn pháp bị chứa, nó có tên Nhất thiết chủng. Nhìn bên mặt 
sinh khởi và phát triển của chủng tử vạn pháp nhất nhất đều phải theo một chu trình nhân 
quả, nên nó có tên là DỊ thục. 


Sự tích tập, giữ gìn và phát triển của Tàng thức không biết được. Con người chỉ có thể 
nghiên cứu, tìm hiễu...mà thôi. Các nhà đạo học, khoa học...cũng chỉ giải thích, cắt nghĩa 
theo kiến giải thích nhất định của chính mình, ngoại trừ đức Phật Thích Ca ! 


Năng biến thứ nhất, tánh vô phú vô ký, cho nên tất cả pháp "Sở tàng" trong A lại da vốn 
không có nhiễm ô. 


Năm món Tâm sở: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư tương ứng với thức A lại da, cũng cùng 
tánh vô phú vô ký như vậy. 


Ba thọ: Lạc thọ, Khổ thọ và Xả thọ. Thức A lại đa thuộc Xả thọ. 


A lại da thức vừa hằng vừa chuyên giống như dòng nước tuôn chảy liên tục của thác, xem 
như cô định nhưng chỉ là sự nôi tiêp liên tục vi mật của những giọt nước tuôn nhanh. Vũ 
trụ vĩnh hăng, vật chât vĩnh hăng nhưng hăng trong chuyên, tuy chuyên mà chuyên trong 
hằng. 


Chứng quả A la Hớn, cái tên A lại da thức được chuyên đồi. Quả vị A la Hớn là người 
xuất ly tam giới, là người hóa giải, diệt hết Kiến tư hoặc trong tam giới. Do vậy, qua cái 
thấy biết của người A La Hớn, vạn pháp không còn là nguyên nhân gây ra ô nhiễm làm 
đau khổ cho ai. Nói cách khác, người A la Hón đã thanh tịnh hóa được lục căn và lục 
cảnh ở cõi đời rồi I 


BÀI THỨ BA 


Hỏi: Đã nói về món năng biên thứ nhật rôi. Vậy thức năng biên thứ hai sự hiện hữu 
của nó ra sao ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


* Thức năng biên thứ hai Thứ đệ nhị năng biên 
[Tên gọi là mạt na Thị thức danh Mạt na 
Từ A lại da...ái A lại da Y bỉ chuyên duyên bỉ 
[[ính tướng háo suy lường Tư lương vị tánh tướng 


* Bốn phiền não thường chung Tứ phiền não thường câu 
Là ngã sỉ ngã kiến Vị ngã sỉ ngã kiến 
Cùng ngã mạn ngã ái Tinh ngã mạn ngã ái 

úc, tác ý,....tương ưng Cập dư xúc đăng câu 


* Hữu phú vô ký tánh Hữu phú vô ký nhiếp 
Khắn khít A lại đa Túy sở sanh sở hệ 

la hớn, diệt định A la hớn diệt định 
Đắng xuất thế không còn uất thế đạo vô hữu 


10 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


Mạt na: Trung Hoa dịch là ý căn, dựa trên tánh "tư lương", tính "chấp ngã ' để rồi sinh 
ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Mạt na là cơ sở làm chỗ nương tựa đề ý thức phát sinh 
phân biệt. Vì vậy, có tên "ý căn". Mạt na theo thứ tự có tên "đệ thất thức", tức là món 
năng biến thứ hai vậy. 


Suy lường: Dịch từ chữ tư lương. Tính "suy lường" của "tư lương” khác với tính toán 
nghĩ ngợi của "tư duy” phân biệt. Suy lường của "tư lương” như sóng ngâm. Tính toán 
phân biệt của "tư duy” như sóng lượn ô ạt lao xao trên mặt biên. 


Si kiến mạn ái: Thức Mạt na do ngã, vì ngã và cho ngã mà hiện hữu. Ngoài ngã ra, Mạt 
na không có tích sự nào khác. Vì vậy, Mạt na bản chất vốn nhiễm ô rồi. 


Hữu phú vô ký: "Hữu phú" nói lên tính nhiễm ô bản chất của thức Mạt na. 


A la hớn: Dịch vô sinh, sát tặc, ứng cúng. Đấy là quả vị của người đoạn trừ Kiến tư hoặc 
trong nhân, là người xuât ly tam giới. 


Diệt định: Nói đủ: Diệt Tận Định, người tu thiền định, diệt được sự phân biệt của tiền 
thât thức và ý niệm châp ngã không còn. 


Xuất thế đạo: Từ A la Hớn trở lên, cứu cánh là quả Vô Thượng Bồ Đề. 


YÊU LUẬN 


Mạt na thức là năng biến thứ hai trong ba món năng biến và là thức thứ bảy trong tám 
thức tâm vương. Mạt na, Phạn âm, Trung Hoa dịch là ý căn. Nó là chỗ nương tựa, Cơ SỞ 
của ý thức thứ sáu, phát triển tư duy phân biệt. Vì vậy, tính, tướng, bản chất của Mạt na là 
"Tư lương". Mạt na không có tính độc lập, tự sinh, tự khởi. Sự sinh khởi Mạt na hoàn 
toàn hệ thuộc A lại da. Mạt na là "ngã ái chấp tàng" trong ba nghĩa tàng. Mạt na chấp lấy 
Kiến phân A lại da, bảo thủ tính chấp của mình khư khư theo "ức thuyết", không chuẩn 
đích, không căn cứ và hoàn toàn không chân lý. Kiến phần cũng như Tướng phần của A 
lại - đều là pháp hiện tượng duyên sinh: vũ trụ sơn hà, sum la vạn tượng...tất cả đều " Mộ 
ngã". Thế cho nên, ngã của Mạt na chấp chỉ là "ngã si", "ngã kiến", "ngã mạn", "ngã ái”, 
không chân lý, không chút thực tiễn nào. Mạt na chấp ngã là sự vin chấp nội tại của A lại 
da: Ngã ái chấp tàng của A lại da vin chấp Kiến phân của A lại da để rồi "ức thuyết" 


thành "bản ngã" bởi chính mình. Vì vậy, bài tụng Duy thức: 


"Từ 4A lại da....ái A lại da” 


II 


Nên biết, tám thức tâm vương đều giống nhau. Thức nào cũng có bốn phần. Đó là: Kiến 
phần, Tướng phần, Tự chứng phần và Chứng tự chứng phần. Bốn phần này, ta mượn một 
thí dụ để có khái niệm: 1. Xem hoa; 2. Cành hoa; 3. Nhận định hoa; 4. Đánh giá, giá trị 
hoa. Mỗi một thức khi phát khởi đều phải diễn biến theo một quá trình: Chủ thể nhận 
thức, đối tượng nhận thức, nhận thức đối tượng và đánh giá đối tượng ấy. Ta cũng có thể 
mượn tỷ dụ thứ hai: 1. Người viết đơn kiện; 2. Người bị kiện; 3. Quan tòa xử lý kiện; 4. 
Viện kiểm soát tối cao (cơ sở luật pháp). Bốn phần liên hợp lại, tác dụng hồ tương nhau 
để hoàn thành kết quả của một ”“7hức”, khi thức đó sinh khởi. 


Mạt na thức bản chất vốn nhiễm ô, tánh hữu phú vô ký nói lên sự nhiễm ô chấp ngã, là 
nguyên nhân sinh ra mọi thứ phiền não, mọi nỗi thống khổ cho con người trên cõi đời. 
Mạt na thức, tánh hữu phú vô ký, điều này nói lên rằng mạt na thức nhiễm ô từ bản chất. 
Bồn phiền não thường chung cùng sinh khởi thì hiện tượng cũng chẳng trong sạch được. 


Mạt na thức cũng như bát thức tâm vương đương nhiên đều có tương ứng với nhóm tâm 
sở biến hành: xúc, tác ý, v.v....Ngoài ra còn một số.. 


Mạt na thức "tùy sở sinh sở hệ” có nghĩa là Mạt na khắn khít gắn bó chặt với A lại da. 
Không có A lại da, không tìm đâu cho có Mạt na được. Cũng như không có thủ tướng, 


không sao có "vệ sĩ" thủ tướng trên cõi đời. 


Có ba hạng người do công phu tu chứng mà loại bỏ Mạt na thức. Một là người tu chứng 
đên quả A la hớn. Hai là người tu chứng Định Diệt Tận. Ba là Phật Thê Tôn. 


"Ngã" cộng với "ngã sở hữu" là tiêu chuẩn, là thước, để đo, để đánh giá: tiến trình học 
đạo, hành đạo và chứng đạo của người đệ tử Phật, chân chính và không chân chính vậy. 


BÀI THỨ TƯ 


Hỏi: Thức năng biến thứ ba gồm có những øì ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


Dịch nghĩa 


* Thức năng biên thứ ba Thứ đệ tam năng biến 
Có sáu thứ sai biệt Sai biệt hữu lục chủng 


Tiếp nhận tốt tiền cảnh Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bât thiện câu phí Thiện bât thiện câu phì 


* Những ứâm sở biến hành Thử tâm sở biến hành 


12 


Biệt cảnh, thiện, phiên não Biệt cảnh thiện phiên não 
Tùy phiên não, bât định Tùy phiên não bât định 


Cả bư thọ tương ưng Giai tam thọ tương ưng 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 
* Sáu thức sai biệt: 


Nhãn thức: Sự tiếp nhận phân biệt sắc cảnh của mắt. 
Nhĩ thức: Sự tiếp nhận phân biệt hanh cảnh của tai. 
Tỷ thức: Sự tiếp nhận phân biệt ương cảnh của mũi. 
Thiệt thức: Sự tiếp nhận phân biệt vị cảnh của lưỡi. 
Thân thức: Sự tiếp nhận phân biệt xúc cảnh của thân. 
Ý thức: Sự tiếp nhận phân biệt pháp cảnh của ý. 


18989 


* Câu phi: Phi cả hai: Phi thiện, Phi ác. Vô ký. Câu phi là tánh vô ký. 
*Tâm sở: Tâm sở hữu pháp: Pháp sở hữu của Tâm vương. 


*Ba thọ: Lạc thọ, Khổ thọ, Xả thọ (Xem lại bài thứ hai) 


YÊU LUẬN 


Năng biến thứ ba gồm sáu thức, gọi bằng một tên chung: Tiên lực thức. 


Thức nương căn mà phát khởi, gá cảnh sinh phân biệt; vì vậy, căn, cảnh, thức không có 


lúc rời nhau. 


e _ Nhãn căn sinh nhãn fc phân biệt sắc cảnh. 
se . Nhĩ căn sinh nhĩ hức phân biệt £hanh cảnh. 
s» - Tỷ căn sinh tỷ hức phân biệt hương cảnh. 

se - Thiệt căn sinh thiệt hức phân biệt vý cảnh. 

se _ Thân căn sinh thân Zhức phân biệt xức cảnh. 
e _ Ý căn sinh ý thức phân biệt pháp cảnh. 


Thức đứng trung gian giữa Căn và Cảnh, Sự liên hoàn giữa căn, cảnh, thức chỉ phối bao 


quát hết mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh. 


13 


Các nhà Phật học thông thường, người ta gọi sự liên hoàn của tam đầu chế này là: căn, 
trần, thức. Ö đây, bỉ nhân tôi không nói theo ngôn từ mà nhiều người trước đã dùng, 
nhằm lưu ý cho người học Phật: Rằng hiện tượng sum la trước mắt không hè có chất 
nhiễm ô, càng không hề làm đau khổ hay là nguyên nhân đau khổ cho ai. Qua cái thấy 


của người nhiễm nặng "vi rút" Đại thừa; sự liên hoàn đó phải được nói :căn, cảnh, thức. 


Đi sâu vào Duy thức học, để minh chứng tính duyên sinh, vô ngã, căn và £hức còn nhiều 


lắm vấn đề phải....biết. 
Y, phát, thuộc, trợ, như. 
Đó cũng là những yếu tố cấu tạo, duyên sinh ra thức: 
“Nhãn thức cứu duyên sinh 
“Nhĩ thức duy tùng bát 
"'Tÿ, thiệt, thân tam thất 
“Hậu tam, ngũ tam tứ” 
Nhãn thức sinh cần chín điều kiện, thiếu một, nhãn thức không sinh khởi được. Đó là: 
Không, mình, căn, cảnh, tác ý, phán biệt, nhiễm tịnh, căn bản, chúng tử. 
« - Nhĩ thức cần #m. Bỏ món mình. 
» - Tỷ, thiệt, thân, ba thức này cần bảy. Bỏ không và minh. 
« Ý thức cần năm. Bỏ không, mình, phân biệt, nhiễm tịnh. - 
«e Mạtna cần bøz. Bỏ không, mình, căn, cảnh, phân biệt, nhiêm tịnh. 


se .A lại da cân bốn. Bỏ không, mình, căn, nhiêm tịnh, căn bản 


Tiền lục thức (năng biến thứ ba) đủ cả ba tánh: thiện, ác và vô ký, tương ứng hết năm 
mươi môt món tâm sở. 


Tâm sở có sáu loại, gôm năm mwơi môt món: 


- Biến hành: 5 
- Biệt cảnh: 5 
- Thiện: lãi 
- Phiền não căn bản: 6 
- Tùy phiền não: 20 
- Bất định: 4 


14 


Tóm lại, ngã £ướng là pháp đối tượng sở biến. Bát thức tâm vương (ba món năng biến) là 
chủ thê năng biên. 

Bát thức tâm vương tự "biến" ra ngã tướng, tự đặt niềm tin, tự tôn thờ, thậm chí lạy lục, 
khân khứa van xin, nguyện câu với "ông" ngã fướng do trí tưởng tượng tạo ra không dựa 
vào chân lý. 


Nghiên cứu ba món năng biến, thấy rõ sự tương quan tác động của tâm vương, tâm sở 
hữu pháp, sắc pháp, tâm bât tương ưng hành và vô vi pháp. Người ta đủ sức kêt luận: 


"Nhất thiết pháp vô ngã” 


"Hiện tượng vạn pháp duyên sinh tôn tại khách quan" 
Ệ Ợng vụn DHqẠpD đuÿ ẹ q 


BÀI THỨ NĂM 
Hỏi: Đã nêu tổng quát sáu loại Tâm sở tương ứng với năng biến thứ ba. Nay cần 
biệt tánh sai biệt của chúng như thê nào ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


* Trước hệt Øâm sở biên hành: Xúc, tác |§ở biên hành xúc đăng 
ý, thọ, tưởng, tư 


* Kế biệt cảnh: có dục Thứ biệt cảnh vị dục 
Thăng giải, niệm, định, tuệ Thăng giải niệm định tuệ 
độc lập trước cảnh duyên Sở duyên sự bât đông 


* Thiện: có tín, tàm, quý Thiện vị tín tàm quý 
Vô tham, vô sân, vô sĩ ô tham đẳng tam căn 
Cần an, bất phóng dật Cần an bất phóng dật 
Hành xả và bất hại Hành xả cập bất hại 


* Phiên não: có tham sân Phiên não vị tham sân 
S1, mạn, nghi, ác kiên S¡ mạn nghi ác kiên 


* Tùy phiên não: là phân [Tùy phiên não vị phân 
Hận, phú, não, tật xan Hận phú não tật xan 
Cuông siêm với hại, kiêu Cuông siêm dữ hại kiêu 


lŠ 


Vô tàm và vô quí ô tàm cập vô quí 

Điệu cử với hôn trầm Trạo cử đữ hôn trầm 
Bắt tín cùng giải đải Bát tín tỉnh giải đải 
Phóng dật với thất niệm Phóng dật cập thất niệm 
Tán loạn bất chánh tri Tán loạn bất chánh tri 


* Bát định: có hôi, miễn Bât định vị hôi miên 
Tâm từ: đều hai mặt. [âm từ nhị các nhị 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 
* Tâm sở: Nói đủ Tâm sở hữu pháp. Pháp sở hữu của tâm vương, có ba nghĩa: 
I. Hằng y tâm khởi 
2. Dữ tâm tương ứng 
3. Hệ thuộc ư tâm 
* Biến hành: Phô biễn khắp bốn lãnh vực, gọi là Biến tứ nhất thiết: 
1. Nhất thiết thức 
2. Nhật thiệt thời 
3. Nhât thiệt địa 
4. Nhât thiết tánh 


* Biệt cảnh: Hoàn cảnh riêng biệt, môi trường độc lập: Khi một tâm sở sinh khởi, trong 
hoàn cảnh riêng biệt, các tâm sở còn lại không có tương quan. 


* Thiện: "Tăng ích". Đem lại nhiều điều thuận lợi cho việc tu tâm dưỡng tánh. Tăng ích 
trong việc lợi mình, lợi người, lợi cho tât cả..... 


* Phiên não: Phiên: Sự nóng nảy, bực tức, khiên tâm thô tháo, âm ức, không an. Não: 
Sự buôn bực, sâu lo ray rứt, âm ỉ khôn nguôi. Phiên não có hai loại: 


I1. Căn bản phiên não: Phiên não gôc rề, có sáu món. 
2. Chi mạt phiên não: Phiên não nhánh lá chôi tược, có hai mươi món 


* Bất định: Loại tâm sở bất định khi sinh khởi, phải xem xét kết quả rồi sau mới xác định 
tính chât thiện hay ác. 


* Năm tâm sở biên hành: 


l6 


"a4 


ch 


._ Xúc: Sự giao tiếp giữa chủ thê nhận thức và đối tượng nhận thức, giữa năng tri và 


SỞ {TI. 

Tác ý: Đánh thức khởi tâm, dẫn tâm đến cảnh, ghi nhận vào tâm. 

Thọ: Lãnh nạp. Lãnh nạp vui, khổ hoặc vô ký. 

Tưởng: Hồi tưởng nhớ cảnh đã qua, tưởng tượng cảnh chưa xảy đến; sau đó giả 
đặt danh ngôn. 

Tư: Suy tư tính toán, khiến tâm hoạt động không ngừng... 


* Năm tâm sở biệt cảnh: 


1. 


Đục: Mong muốn, hy vọng. Nếu hy vọng Lạc cảnh thì dục là chỗ dựa cho cẩn. 
Thăng giải: Nhận định chắc chăn không gì lay chuyên. 

Niệm: Nhớ nghĩ cảnh từng quen, đã gặp, ghi nhớ không sal, làm chỗ dựa cho 
định. 

Định: Đỗi cảnh sở quán, tâm chuyên chú không loạn, làm chỗ dựa cho ứưệ. 
Tuệ: Chọn lựa cảnh sở quán đúng. Dứt khoát trong sự đoạn ngh1. 


* Mười một món thiện: 


CĐ) 


ch 


+, 
6. 
”. 


10. 


j1, 


Tín: Đức tin: Đối với thật, đức, năng khởi tâm ham mộ, với chân, thiện, mỹ 
hoan hi tiếp thu. Sâu sắc hơn: tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý, để tâm 
cầu tiến. Đối trị tâm bắt tín. 

Tàm: Tự biết xấu hỗ khi làm việc sai quấy. Đối trị tánh vô liêm sĩ. 

Q@„í: Tự tôn nhân phẩm, khinh rẻ bạo ác bất lương, không làm tội lỗi. 

Vô tham: Đối với tài, sắc, danh, thực....là nhân khổ trong tam giới, không lưu 
luyến, không dính mắc... Đối trị tâm tham. 

Vô sân: Không giận dữ, bực tức. Dứt khổ nhân, khổ quả. Đối trị sân nhuế. 

Vô sỉ: Đôi với chân như, vô minh: hiểu rõ, không mù mờ lẫn lộn. Bản thể, hiện 
tượng: nhận thức thấu triệt căn nguyên. Đối trị tâm tánh ngu sĩ ám độn. 

Cần: Siêng năng tận tụy. Bên mặt thần thiện, cần tức là tinh tấn. 

Khính an: Nhẹ nhàng tâm tưởng, thư thái thần trí. Đối trị hôn trầm. 

Bắt phóng dật: Thúc liễm thân, khẩu, ý trong sáng. Giảm ác, tăng thiện. Đối trị 
phóng dật. 

Hành xá: Thân, khâu, ý tích cực trong việc hành thiện, lợi ích chúng sinh. Làm 
mà không chấp, không hy vọng nghĩa trả, ơn đền. Khác với xả của "xả thọ". 
Bắt hại: Không làm đau khổ hữu tình. Đối trị tâm độc ác, hại người. 


* Sáu món phiên não căn bản: 


1; 


ĐÀ 


Tham: Đam mê luyến ái ngũ dục. Ôm lây nhân khổ đề rồi thọ lấy quả khổ trong 
tam giới. Đối lập tánh vô tham. 

Sân: Bất bình, bất mãn trong sự tham cầu ngũ dục, thường khởi ác nghiệp qua 
thân, khẩu, ý. Chướng ngại vô sân. 


17 


5ï: Mê muội sự lý, mê muội chân vọng, mê muội chánh tà, hay tạo ác nhân để thọ 
quả khô đời sau. Sỉ là tên khác của vô minh. Chướng ngại vô sỉ. 

Mạn: Tự thị, tự tôn đối với người khác, thường kênh kiệu, ngạo nghễ, tâm thường 
bất an. Chướng ngại ôn nhu, nhân hậu. 

Nghi: Do dự không quyết đoán đối với sự lý, chánh tà, chân ngụy. Cản trở cơ hội 
tốt trên đường thăng tiền. Chướng ngại tánh quyết đoán. 

Ác kiến: Đối với sự thật, với chân lý; nhận thức lệch lạc, sai lầm, thường gây tạo 
khổ nhân, gánh chịu khổ quả. Chướng ngại Thiện kiến. Ác kiến có năm hình thức: 
Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến và Giới cấm thủ kiến. 


* Hai mươi món phiên não chỉ mạt: 


1, 


Phẫn: Đối cảnh không vừa lòng, nỗi cơn tức giận hay khởi ác tâm, biểu lộ qua 
hành động: đánh đập gậy gộc. Chướng ngại tánh bắt phẫn. Họ hàng dòng dõi của 
sân. 

Hận: Phẫn nộ khí còn vương sót lại, ôm ác tâm không buông bỏ, thường kết oán 
cừu. Chướng tánh bắt hận. 

Phú: Vì lợi đưỡng che dấu tội ác, lòng thường bị ray rức không an. Chướng ngại 
tánh cương trực bất phú. Họ hàng của tham. 

Não: Phẫn hận còn sót lại trong tâm, thường ray rứt nội tâm, đay nghiến ra thái 
độ. Chướng ngại tính vô não. Họ hàng dòng dõi của sân. 

Tật: Danh lợi muốn ôm hết về phần mình, không cho người khác có; ghét ai được 
có như mình, buồn lo ray rứt. Chướng ngại tính bắt tật. Dòng họ nhà sân. 


._ Xan: Keo kiệt pháp tài, không có tâm giúp đỡ, tích trữ, có tính đê hèn. Chướng 


ngại tính vô xan. Họ hàng dòng dõi của tham. 

Cuống: Vì danh dự lợi dưỡng, dối hiện đức độ, ngụy trang hiền thiện để phỉnh gạt 
người. Tâm ôm chước quỉ, mưu mô, sống đời tà mạn. Họ hàng thân tộc tham và 
S1. 

Siểm: Nói tâng bốc, khen, nịnh hót để được lòng người, vụ lợi về mình, sống VỚI 
tâm hỗn tỉ tiện. Chướng ngại tính bất siêm. Dòng họ gia phả với tham và sĩ. 

Hại: Không có lòng thương xót chúng sinh hữu tình, ngược lại dụng tâm gây đau 
khổ, hay ôm lòng bức não. Chướng tính bất hại. Dòng dõi họ hàng của sân. 


. Kiêu: Tự đặc, tự mãn với thành công của mình, thường ôm tính kênh kiệu xen lẫn 


đau khổ cô đơn. Chướng tính vô kiêu. Họ hàng dòng dõi của tham. 


. Vô tàm: Bắt cô liêm sĩ. Khinh cự hiển thiện. Làm điều ác không hồ lương tâm. 


Chướng ngại đức tàm. 


. Vô quý: Bất cỗ liêm sĩ. Khinh cự hiền thiện. Làm điều phi pháp bất thiện giữa 


bạch nhật thanh thiên, không đếm xỉa dư luận miệng thế, tăng trưởng hành vi tội 
lôi. Chướng đức qui. 


. Điệu cử: Tâm đôi cảnh dao động. Chướng xa ma Tha. 
. Hôn trẩầm: Tầm đôi cảnh lờ mờ, nửa như mơ, nửa như thật. Chướng khinh an. 


Chướng cảnh sở quán (tỳ bát xá na) 


- Bát tín: Đôi với thực, đức, năng, với tam bảo không vui nhận. Tâm uê nhiễm, 


nguyên nhân của đọa lạc. Chướng tâm thanh tịnh. 


18 


16. Giải đải: Lười biếng việc đoạn ác, tu thiện. Nuôi dưỡng mầm nhiễm ô đọa lạc. 
Chướng đức tin tấn. 

17. Phóng dật: Với pháp nhiễm, không lánh, không ngừa; với pháp tịnh, không để 
tâm tu tập. Buông xuôi thả lỏng tam nghiệp. Nguyên nhân của tăng ác, tôn thiện. 
Chướng bắt phóng dật. 

18. Thất niệm: Cảnh sở duyên không ghi nhận, không nhớ rõ. Làm trở ngại chánh 
niệm, làm cơ sở cho tán loạn phát sinh. 

19. Tán loạn: Tâm tán duyên nhiều cảnh trong một lúc. Hậu quả của thất niệm. 
Chướng chánh niệm. Chướng tam ma bát đề và thiền na. 

20. Bắt chánh tri: Đối với cảnh sở quán hiểu không đúng. Di truyền của sỉ còn trong 
huyết thống. Chướng chánh tri. 


*Bắn món bất định: 


I.. Hối: Nhớ việc làm đã qua, không bằng lòng với việc làm đó sinh áy náy trong 
tâm; luận Đai thừa Bách pháp gọi là Ô tác. Chướng Xa ma tha. 

2. Miên: Thân không tự tại, tâm không tỉnh táo. Chướng ngại chỉ, quán. 

3. Tẩm: Tìm kiếm khiến tâm lông bông, không điểm tựa, nghĩ đó, nghĩ 
đây....Chướng chỉ, quán. 

4.. Từ: Tìm kiếm trong sự hồi tưởng, cũng khiến tâm không điểm tựa nhưng trầm 
tĩnh hơn "Tầm". Chướng chỉ, quán. 


YÊU LUẬN 


Đọc năm mươi mốt Tâm sở, hiểu kỹ tám thức Tâm vương, ta có thê nói: Duy thức học là 
môn Tâm lý học Phật giáo, tưởng không có gì cần phải lý giải. Song Tâm 1ý học Phật 
giáo khác với Tâm lý học của trường phái, Tâm lý học xã hội, ở mục đích đến cũng như 
trên lộ trình đi. Mục đích đến của Tâm lý học Phật giáo là Bồ đề, Niết bàn, xa ma tha, tỳ 
bát xát na là lộ trình phương tiện để đi. Tâm lý học xã hội, chú trọng nghiên cứu hiện 
tượng sinh khởi của tâm đề hy vọng đúc kết ra một "công thức" nào đó, hướng sự vui 
mừng, buồn giận, thương ghét...vào một khuôn khổ, một nề nếp, một qui ước của xã hội 
nào đó mà xã hội đó chấp nhận được. Thành quả tột đỉnh cao của nó không vượt khỏi 
phạm vi lý tưởng: ăn, mặc, ở, ngủ....thở, cho cuộc sống bình thường, thậm chí tầm 
thường. 


Tâm vương và Tâm sở, sự cầu tạo và tương quần của chúng, tưởng tượng giống sự cầu 
tạo của một "triều đình". Tâm vương là "vua". Các loại Tâm sở là " quân thần". Quần thần 
có nhóm trung, nhóm nịnh, nhóm "ba phải", nhóm kề cận sát cánh hầu hạ đỡ đần. Tâm sở 
biến hành là loại kề cận đỡ đần sát cánh ấy. Tâm sở bất định thì ai biết được nó thuộc phe 
nào ! Loại Tâm sở thiện chỉ rõ là ích quốc lợi dân. Nhóm phiền não dù đầu đảng hay lâu 
la ai cũng biết, đó là bọn khuynh gia đảo quốc. 


19 


Nhóm Tâm sở biệt cảnh chí là hạng cầm cờ chạy hiệu, có, thì "vải rách đỡ nóng tay"; 
không, cũng chăng ảnh hưởng đến sự phế hưng tồn vong của một chế độ. 


Nghiên cứu Duy thức luận ta thấy, “Tâm sở hữu pháp” quyết định hành vi tạo tác của 
COn người. 


Nghiên cứu Duy thức luận ta sẽ thấy Thân sở hữu pháp” nhiều hơn con số 5l của Tâm 
sở hữu pháp ấy nhiều, chỉ có điều chưa ai có khả năng khoanh vùng "dục vọng" đề tổng 
kê con số vật chất Thân Sở hữu mà con người yêu cầu "không biên giới" ấy. Là đệ tử 
Phật, nên lưu ý điểm này ! Hằng y tâm khởi, đữ tâm tương ưng, hệ thuộc ư tâm là nghiệp 
vụ của Tâm sở. 


Do vậy, con người vui hay khô, tùy thuộc có tỉnh thức, có chánh niệm, có quán chiêu nội 
tâm nhiêu hay ít của chính mình. 


` Lá Lá 
BÀI THU SAU 
Hỏi: Những Tâm sở tương ứng với tiền lục thức 


(Năng biên thứ ba) như thê đã hiệu rõ rôi, nhưng còn sự hiện hành sinh khởi của chúng 
đôi với sáu thức ra sao ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


ban 


* Nương tựa căn bản thức chỉ căn bản thức 
Năm thức tùy duyên hiện gũ thức tùy duyên hiện 
Hoặc chung hoặc không chung Hoặc câu hoặc bất câu 
Như sóng mòi với nước hư ba đào y thủy 


*Ý thức thường hiện khởi Y thức thường hiện khởi 
Trừ sinh vô frởng thiên [rừ sanh vô tưởng thiên 
Vô tâm hai thứ định Cập vô tâm nhị định 
Chết ngắt, lúc ngủ say [Thùy miên dữ muộn tuyệt 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


20 


* Căn bản thức: Tên khác của đệ bát thức. Căn bản thức đệ bát thức cũng tức A lại da... 
* Vô tưởng thiên: Người tu định vô tưởng thuần thục, họ có sự an lạc của họ. 
*Hai định Vô tâm: 


1. Vô tưởng định: Trong lúc nhập định, vận dụng pháp Xa ma tha thâm hậu, tiền 
lục thức văng lặng không hoạt động. _ : : 
2. Diệt tận định: Trong lúc nhập định tiên thât thức văng bặt không hiện hành. 


YÊU LUẬN 


Trong tám anh em một ả sỉ 
Một chàng lanh lợi đáng kinh nghỉ 
Năm em don đả mời dưa khách 
Quản lý gia cang một chị hiền 


Tiền thất thức lúc hiện khởi cũng như lúc tiềm tàng hoàn toàn nương tựa đệ bát thức. Đệ 
bát thức có tên căn bản thức, vì là chỗ căn cứ, cơ sở nương tựa của Tiên thât thức; như 
nước là bản thê, chỗ y cứ mà hiện tượng sóng mòi bọt bóng được khởi sinh. 


Tiền ngũ thức có thê sinh khởi cùng một lúc, nếu yếu tô sở duyên đầy đủ; cũng có thê 
sinh khởi một, hai hoặc ba....tùy yêu tố sở duyên hiện hữu, thuộc đối tượng của thức nảo. 


Đệ lục thức thì hiện hữu trong mọi thời. Bất cứ lúc nào, bất cứ thức nào trong năm thức 
sinh khởi, đêu có sự hợp tác tham gia của ý thức. Danh từ Wgø câu ý thức nói lên sự hợp 
tác tham gia đó. 


-ò- Một chàng lạnh lợi đáng kinh nghỉ 
Năm em đon đả mời đưa khách.... " 


"Năm em đon đả mời đưa khách": Nói sự nhạy cảm của tiên ngũ thức, thường xuyên tiêp 


xúc với ngũ trân (sắc, thanh, hương, vị, xúc) mà các thức còn lại không có được chức 
năng ây. 


21 


"Một chàng lanh lợi đáng kinh nghi". Chàng đệ lục thức lanh lợi thật bởi vì: với thiện ác, 
vô ký ba tánh; với hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng ba lượng; với tánh cảnh, đới chât, độc 
ảnh ba cảnh, đệ lục thức đủ hêt. Vì vậy, ý thức quả là: 


“Một chàng lanh lợi đáng kinh nghỉ !" 


Dù lanh lợi trùm cả tám anh em, dù tầm cỡ hoạt động bao gồm ba tánh, ba lượng và ba 
cảnh nhưng đệ lục thức vẫn không hiện diện ở năm trường hợp: Vô tưởng thiên, Vô 
tưởng định, Diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết ngất. Trong khi đó đứa em 
gái thiệt thà và người chị hiền quản lý gia cang, lẽo đẽo có mặt khắp nơi trong tam giới ! 


` Ƒ E4 
BÀI THU BẢY 
Hỏi: Đã xác định vai trò của ba món 


Năng biến, đã xác định ngã chỉ là đối tượng sở biến 
Vậy: 


« - Năng biến và sở biến đối với duy thức có hay không ? 

se - Nôu tât cả duy thức ngoại duyên không thực, tại sao hữu tình phân biệt triên miên 
Ề; 
« Nếu là duy thức, vấn đề hữu tình sinh tử tương tục, được giải thích như thế nào ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


Dịch nghĩa 
* Do tám thức chuyên biên Thị chư thức chuyên biên 
Phân biệt sở phân biệt Phân biệt sở phân biệt 
Cả năng sở đêu không Do thử bỉ giai vô 
Xác định: răng duy thức Có nhât thiệt duy thức 


* Do nhất thiết chủng thức Do nhất thiết chủng thức 
Biến như vậy...như vậy... hư thị như thị biến 
Và do lực biến chuyển (vận động) Dĩ triển chuyển lực cố 
Hiện tượng vô vàn sinh Bỉ bỉ phân biệt sanh 


*Do tập khí của nghiệp Do chư nghiệp tập khí 


22 


Và fập khí hai thủ hị thủ tập khí câu 
DỊ thục trước vừa dứt Tiên dị thục ký tận 


Tái hiện đƒ £hựục sau Phục sanh dư dị thục 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


* Như vậy: Dịch chữ Như thị. Trong Phật giáo có danh từ “Như £h;”, dùng trong lúc nói 
đến sự nhiệm mầu mà không gian không thể hình dung, thời gian không thê diễn đạt rõ, 
văn tự miêu tả không đến, ngôn ngữ lý giải không cùng. 


* Nghiệp: Hành vi của con người thường xuyên liên tục biểu hiện trong đời sống. Nghiệp 
biêu hiện qua thân, khâu, ý gọi là tam nghiệp. 


* Tập khí: Thói quen trong công việc làm, huân tập thành chủng tử. Từ chủng tử có điều 
kiện sinh khởi hiện hành. 


* Hai thủ: Hai thứ chấp thủ, ôm chặt khư khư không cởi mở được. 


I. Kiến thủ: Chấp ngã bên con người, ngã của tự thân. 
2. Tướng thủ: Châp ngã bên vạn pháp, ngã của ngoại cảnh. 


Đị thục: (Xem lại bài Năng biến thứ nhất) Chữ Dị thục ở đây chỉ cho sinh mạng, vì sinh 
mạng là sự kêt trái của một dòng nhân quả: DỊ thời, DỊ biên, DỊ loại nhi thục. 


YÊU LUẬN 


* Năng phân biệt, sở phân biệt đều là sản phẩm của thức: 


"Thị chư thức chuyển biển". với ”£uj”” chỉ cho tám thức tâm vương là "năng phân biệt", 
"Sở phân biệt" là "Tướng ngã”, đối tượng chấp. Chấp „gã ở vạn pháp cũng như chấp 
ngã bên con người, hoàn toàn do sự chuyên hướng của các thức, hướng đến một lối chấp 
sai lầm, rồi tự "biến" ra cái chấp: /Vøã. Theo lập trường của Duy thức học, trong vạn pháp 
đối tượng sở biến không có øgã. Trong con người, bát thức Tâm vương là một tổng hợp 
của con người cũng không có ngã. Do vậy, cái nhìn của Duy thức học thấy rõ và xác định 
rằng: Năng phân biệt, sở phân biệt hay năng biến, sở biến không có ngã. Thế mà người 
đời chấp có ngã, thì cái ngã đó duy thức của họ tự biến rồi tự chấp mà thôi. 


BẮC 


* Hiện tượng vạn pháp tôn tại khách quan. Đó là kết quả của chân lý duyên sinh, 
chuyên biên trong nhất thiết chúng thức. 


Không vì chấp „gã mà hiện tượng vạn pháp sinh. Không vì không chấp gã mà hiện 
tượng vạn pháp không hiện hữu và tôn tại. 


Nhất thiết chủng thức, "Sở tàng", nó vừa là nguyên nhân đề duyên sinh sự vật, vừa là kết 
quả, hình thành chỉnh thê vô vàn sự vật, vạn tượng sum la trước mắt. 


Chủng tử vạn pháp thì vô vàn, tựu trung có những chất liệu: 


Một, thể lưu ngại, có tính rắn chắc giống như đất, gọi là "địa đại” 

Hai, thể lưu nhuận, tính lỏng, giống như nước, gọi là ”fhúy đại” 

Ba, thể viêm nhiệt, tính nóng, giông như lửa, gọi là “hỏa đại” 

Bồn, thê phiêu động, tính chuyên động, giống như gió, gọi là “phong đại” 
Năm, thê rỗng không, tính rỗng như hư không, gọi là “không đại” 


GÀ Và? TRỢ lớp" 


Năm đại này là những yếu tố hình thành khoáng vật, thực vật và những gì thuộc vật chất. 
Ngoài ra, còn hai "đại" thuộc loại siêu văn tự ngữ ngôn, siêu tư duy phân biệt bình 
thường. Duy thức học gọi “Bất khả tri”. Đó là "Kiến đại” và "Thức đại”. Con người 
nhận thức sự hiện hữu của Kiến đại và Thức đại qua: (Hữu tác dụng pháp, Hiện thọ dụng 
pháp và Hiện sở tri pháp), công năng nhận thức và công năng thọ dụng trong cuộc sông 
hằng ngày; rồi mệnh danh đó là hức, là £âm hoặc cũng gọi đó là đỉnh thân. 


Bảy chất liệu đó, vận động chuyên biến, phân giải, hóa hợp không sát na ngừng trụ theo 
qui luật riêng của nó là: đông và đị. Nó vừa hằng vừa chuyên trong thức Nhất thiết 
chủng. Sự vận động chuyền biến, phân giải, hóa hợp, tác động qua lại với nhau, duyên 
khởi hình thành từng chính thể của hiện tượng vạn pháp bằng nhận thức tư duy hữu hạn, 
con người không thê biết được. Kinh điển Phật giáo thường dùng từ ”Whư £hj” hoặc 

"" Như thị, Như thị” đề chỉ sự vận động chuyên biến nhiệm mầu đó. 


Vạn pháp là sản phẩm duyên sinh từ Nhất thiết chủng thức, con người cũng là sản phẩm 
duyên sinh như vậy; khác nhau ở điểm, con người hữu tình, có "tình thức" để nhận thức 
sự vật và nhận thức cả chính mình. Vạn pháp là vô tình, chỉ là "sở phân biệt", đối tượng 
bị nhận thức của con người. 


Tóm lại, chủng tử của vạn pháp từ Nhất thiết chủng thức chuyền biến một cách nhiệm 
mâu mà hình thành hai loại chúng sinh: 


I.. Một, Hữu tình chúng sinh, thuộc thành phần "năng phân biệt", có khả năng nhận 
thức chấp “gã” bên hiện tượng vạn pháp, đồng thời cũng chấp ”wgã” của chính 
mình. 

2. Hai, Vô tình chúng sinh, sơn hà đại địa sum la vạn tượng, là đối tượng "sở chấp" 
"sở phân biệt" của thành phần "năng chấp" ấy. Do vậy, Hữu tình chúng sinh 


24 


không có øgã, Vô tình chúng sinh cũng không có ngã. “Ngã”, chỉ là "ức thuyết", 


sản phẩm của Duy thức "biến" mà thôi ! 
* Sự sinh tử tương tục của hữu tình và chán lý không có ngoại lệ. 


Bằng cái thấy của Phật nhãn, vũ trụ: thành, trụ, hoại, không: tuy là hy hữu nhưng là 
chuyện phải có. Sự vật trên cõi đời: sinh, trụ, dị, diệt là chuyện tất nhiên. Với con người 
hữu tình: sinh, lão, bệnh, tử....tương tục là chuyện bình thường, vì sự diệt sinh, sinh diệt 
với các pháp hữu vi là qui luật tất yếu, tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Đạo Phật gọi đó là 
chân lý vì lẽ thật đó không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. 


Chủng tử của vạn pháp trong Thức Nhất thiết chủng chuyền biến và duyên sinh theo một 
trật tự, một qui luật tự nhiên. Đồng chủng tương hợp, dị chủng tương xích. Đồng tính 
tương cự, dị tính tương hấp. Đồng năng tương bội, dị năng tương để. Đồng thanh 
tương ứng, đồng khí tương cầu. 


Hiện tượng vạn vật duyên sinh dựa trên nguyên tắc Đẳng đ;, từ khi khởi điểm đến lúc 
hình thành một chỉnh thể nào đó, đều tuân theo quá trình hân quả tuyệt đối của Dị thục 
thức. Đó là Dị thời, dị biến và đị loại nhỉ thục. Do vậy, quan sát hiện tượng vạn pháp ta 
không tìm thấy một sự vật nào tồn sinh mà vượt qua luật nhân quả. Luật nhân quả bao 
trùm vũ trụ nhân sinh, hữu tình, vô tình đều nằm gọn, đồng thọ dụng một chân 1ý ấy. Tuy 
nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất di truyền "tương tục” của vạn pháp trong DỊ thục thức, 
người ta có thể thấy: 


e - Khoáng vật di truyền tương tục bằng chát. 

e«e Thực vậtdi truyền tương tục bằng øeHn. 

e _ Động vật thứ cấp và hạ cấp di truyền tương tục bằng gen. 

e _ Động vật, hữu tình cao cấp như con người sinh tử tương tục di truyền bằng 
nghiệp. 


Nghiệp là công việc làm thường xuyên liên tục của hữu tình nào đó. Việc làm hoặc là 
một nghề để sinh sống hoặc là một sở thích. Việc làm lợi mình, lợi người gọi là Thiện 
nghiệp. Việc làm hại người, hại mình gọi là Ác nghiệp. Thân, khẩu, ý con người là cơ sở 
phát sinh và biểu lộ Thiện nghiệp hay Ác nghiệp. Nếu có chánh niệm, mọi người có thê 
kiểm soát được nghiệp lực của chính mình và tự mình có thể chuyền hóa nó theo ý 
nguyện của đ[ƒ thục hiện tại và đj £hục tương lai. 


Tập khí là thói quen. Tập khí và nghiệp làm nhân quả tác động qua lại cho nhau. Trong 
cuộc sông hằng ngày "việc làm" (nghiệp) của ta là thiện, nó sẽ thành "thói quen" (tập khí) 
không làm ác được. Đã có "thói quen" không làm ác thì việc làm ấy đương nhiên là thiện. 
Việc làm, làm nhiều, làm mãi thành thói quen, thói quen cứ quen như thế mà làm mãi làm 
hoài. Trung gian giữa nghiệp và tập khí huân tập thành chủng tử (hạt giống) được A lại 
da thức chứa đựng. Từ đó, chủng tử sinh khởi nghiệp. Nghiệp sinh tập khí. Tập khí và 
nghiệp huân tập thành chủng tử mới. Cái vòng tròn: sinh diệt, diệt sinh. Cộng thêm tập 


ĐẶC 


khí, chủng tử và nghiệp của hai món năng thủ và sở thủ biên thành một lực hâp dẫn, một 
"thê giới từ trường" của "dân nghiệp" và "mãn nghiệp", cho “Tên đị thục” và "Hậu dị 
thục” 


Tóm lại, đời người là một đÿ /ự„c quả của một chu kỳ nhân quả. Chứng £ử thiện hay ác, 
biêu hiện nghiệp và tập khí. Thiện hay ác, là yêu tô mới đê hình thành một đjƒ £hựục sau, 
một chu kỳ nhân quả kê tiệp.... 


BÀI THỨ TÁM 
Hỏi: Nếu tất cả Duy thức thì cớ gì đức Thế Tôn đề cập Tam tự tánh ở kinh Lăng già 
? Mâu thuần đó giải quyêt như thê nào ? 
BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 
*Do mọi người biên kê Do bỉ bỉ biên kê 
Biên kê đủ thứ vật Biên kê chủng chủng vật 
[Tính biên kê chấp này [Thử biên kê sở châp 


ó không có ự tính [Tự tánh vô sở hữu 


*Tự tính y ha khởi Y tha khởi tự tánh 


Kết hợp duyên mà sinh Phân biệt duyên sở sanh 
Tự tính viên thành thật IViên thành thật ư bỉ 
Hãng viên ly tánh trước [hường viên ly tiên tánh 


*Tính viên thành và y tha Có thử dữ y tha 
Khác mà không phải khác Phi đị phi bất dị 

hư tánh vô thường, vô ngã hư vô thường đăng tánh 
Hiều lệch mắt cả hai Phi bất kiến thử bỉ 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 
* Biến kế: 


Biến: Phổ biến, thông thường, phố cập... 
Kê: Tính toán, so đo, xét nét, nghĩ ngợi 


26 


* Biến kế sở chấp tự tính: Kiên chấp phô biến trong đại đa số quần chúng. Lối chấp 
không có sự thật, không hợp chân lý. 


* tha khởi tự tính: Nói đủ: "Y tha duyên nhì sinh khởi". Nương nhiều nhân duyên, 
nhiều yếu tố mà hình thành một chỉnh thể của một sự vật. Sự vật đó không có tính độc lập 
tự sinh. 


* Viên thành thực tánh: Khi nhận thức rõ, không còn lầm lẫn đối với tính y tha khởi; 
loại trừ tính châp biên kê sai lâm, ngay nơi đó là: £w fính duyên thành thực. 


YÊU LUẬN 


Đức Thế Tôn đề cập Tu £ự tính, nhưng Đức Thế Tôn không chủ trương có một tự tính 
nảo. 


Tự tính biên kê sở cháp do sự châp nê sai lâm phô biên của con người. Sự châp nê sai 
lâm của nhiêu người gọi là tính biên kê sở châp. 


Hiện tượng vạn pháp không có pháp nào có tính độc lập tự sinh mà phải nương gá nhiều 
duyên khác, tức là nhiêu yêu tô hợp lại mới câu tạo sinh ra một vật. Vì vậy, tính chât của 
sự vật hiện tượng được gọi là y £ha khởi tính, thực chât chăng có gì. 


Sự thực hiện tượng vạn pháp là “đwyên sinh “. Sự thực hiện tượng vạn pháp là “Vô 
ngã”. Hiệu đúng chân lý thì ngay nơi đó có được: Tự fính viên thành thực. Vì vậy, đức 
Thê Tôn đê cập Tưm fự tính mà không có fự fính nào của Thê Tôn nói. 


Tìm hiểu tính biến kế của con người qua bát thức tâm vương ta thấy: 


« - Thức A lại da, biến mà không kế, nghĩa là nó thường xuyên hiện hữu trong đời 
sống con người nhưng nó không có công năng tính toán so đo trong việc "chấp 
nê” dù sai hay đúng. 
° Thức Mạt na vừa biến vừa kế, nghĩa là Mạt na cũng thường xuyên hiện hữu cùng 
với A lại da nên gọi là biến và nó có công năng “chấp ngã” trường kỳ nên gọi là 
kế; bởi tính của nó là "tư lương". 


“Tự lương vì tính trớng” 
“Tự phiên não thường câu”. 


« - Đệ lục thức, kế mà không biến, nghĩa là đệ lục thức về mặt so đo tính toán "chấp 


nê" thì không có thức nào bằng, đó là kế; nhưng trong sinh hoạt con người có năm 
trường hợp ý thức văng mặt. Vì vậy, ý thức không biên mà chỉ có kề. 


27 


e _ Tiền ngũ thức, không biến cũng không kế, bởi vì tiền ngũ thức hiện khởi tùy 
thuộc vào cảnh duyên, có cảnh duyên mới sinh khởi; không có cảnh duyên không 
sinh khởi được. Tiền ngũ thức không có tính liên tục thường xuyên cho nên không 
biến và chỉ có hiện lượng cho nên cũng không kế. 


Do vậy, Biến kế sở chấp tự tính chỉ là tính chấp sai lầm của bát thức tâm vương không hề 
có tự tính ! 

Sự tương quan gắn bó giữa tự tính Y tha khởi và tự tính Viên thành thực cũng giống như 
sự găn bó tương quan của chân lý vô föường và vô ngã. Nêu không có tính Y tha khởi 
hăn không có tính Viên thành thực. Tính Viên thành thực có, do nhận thức đúng tính Y 
tha khởi. 


Chân lý vô fường đúng vì bản chất vạn pháp vô ngã. Bản chất vạn pháp vồ ngã cho nên 
biểu hiện ra chân lý vô “tường: sinh, trụ, dị, diệt.... 

Tính Y tha khởi và tính Viên thành thực khác, mà không phải có hai tính. Người nghiên 
cứu Duy thức phải tư duy như vậy, bằng không, tìm tòi hy vọng một tính Viên thành thực 
ở chân trời góc biển hay ở thế giới mông lung....cũng không bao giờ có. Chăng những tìm 
không có tính Viên thành thực mà cũng đánh mắt cái tính Y tha khởi của vạn pháp. 


Tóm lại, nhìn bên tục đề, tự tính Y tha khởi, Thế Tôn cũng không phủ nhận, mà đó còn 
là một chân lý. 


Hiểu sai chân lý ấy, Thế Tôn bảo đó là tính biến kế sở chấp của mọi người. 
Hiểu đúng chân lý ấy, Thế Tôn dạy: Được ! Đấy là viên thành thực tính, đây! 


Thế cho nên, Thế Tôn đề cập 7m fự tánh, kỳ thực Thế Tôn có nói tính nào đâu! 


BÀI THỨ CHÍN 


Hỏi: Đức Thế Tôn đã đề cập ba tự tánh rồi. Cớ gì Thế Tôn lại dạy: tất cả pháp đều 
không tự tánh ? 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


*Chỉ vì ba tự tính [ức y thức tam tánh 
Chỉ ra ba vô tính Lập bỉ tam vô tánh 


28 


Mật ý của Phật nói Cô Phật mật ý thuyêt 
[Tât cả pháp vô tính hât thiệt pháp vô tánh 


*Một hiện tướng, vô tính Sơ tức tướng vô tánh 
Hai tính f£ nhiên, vô tính Thứ vô tự nhiên tánh 
Ba đính viễn Iy, biến kế Hậu do viễn ly tiền 

à tính chấp ngã, vô tính Sở chấp ngã pháp tánh 


*Đây thắng nghĩa các pháp Thử chư pháp thắng nghĩa 
Đầy chính là chân như Diệc tức thị chân như 

ì nó hằng như như Thường như kỳ tánh cố 
Đáy thực tính duy thức Tức duy thức thật tánh 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 

* Hiện tướng vô tính: Biến kê sở chấp, vô tính. 

* Tự nhiên vô tính: Y tha khởi, vô tính 

* Tính viễn ly biến kế: Viên thành thật, vô tính. 

* Thắng nghĩa: Nghĩa rốt ráo cũng gọi là liễu nghĩa. 


* Chân nhự: Chân lý bất di bất dịch của vũ trụ khách quan. 


YÊU LUẬN 


Như ta đã biết, Đức Thế Tôn đề cập Tư fự tính kỳ thực không có cái "tự tính” nào của 
Đức Thê Tôn nói ra. Ba "tự tính" ây chỉ là kêt quả của sự hiểu biệt sai lâm, ý thức châp 
ngã, trước vạn pháp vôn dĩ vô øgã. Đức Thê Tôn không nói có Tan fự tính như vậy. 


"Tất cả pháp không tự tính". Đây mới là then chốt, lập trường, là tôn chỉ của toàn bộ 
giáo lý Phật. 

Hiện tượng vạn pháp ”vô fính ” vì thực tướng của vạn pháp là “vô frớng ”. 

Tự nhiên tính “vô fính” vì trên cõi đời không có cái gì "tự nhiên" mà có. Y tha khởi tính 
tự nó nói lên răng nó "không phải tự nhiên" rôi Ï 


BÁC) 


Viên thành thực tính “vô fính ", viên thành thực, chỉ là kết quả của sự "viễn ly". Viễn ly 
tính "biến kế", viễn ly tính chấp „gã mà có được tên ấy. 


« - Tất cả pháp không ”# fính” là giáo nghĩa thù thắng. 

« - Tất cả pháp không ”# fính” là chân như của vạn pháp. 

e - Tất cả pháp không ”# fính” là tính thường như của vạn pháp. 

e - Tất cả pháp không " £ính", hiểu như thể là thể nhập "thực tính Duy thức rồi 


vậy. 


BÀI THỨ MƯỜI 


Hỏi: Đã thành lập Duy thức £ưzớng và Duy thức ứánh rồi 


e« _ Tiến trình tu tập của hành giả tu Duy thức có bao nhiêu giai đoạn và địa vị? 
se - Sự chứng ngộ Duy thức dùng phương tiện gì làm tiêu chuân đê nhận biệt 2 


BÀI TỤNG DUY THỨC ĐÁP: 


Dịch nghĩa 


Từ Khi: 

* Khởi tâm tu duy thức 
Cầu trụ đuy thức tánh 
Hai thủ ngủ im lìm 
Chưa diệt trừ chinh phục 


*Được phần ít nhẹ nhàng 
Cho là chứng duy thức 

ì còn thấy có được 
Chưa thực trụ duy thức 


*Chừng nào cảnh dở duyên 
Tâm không hề sở đắc 

[[rụ duy thức là đây 

Bởi hai thủ xa rời 


*Thanh thoát vượt nghĩ bàn 
Đây! Trí xuât thê gian ! 
lên ly hai thô trọng 


ải chí vị khởi thức 
Cầu trụ duy thức tánh 

nhị thú tùy miễn 
Du vị năng phục diệt 


Hiện tiền lập thiểu vật 
VỊ thị duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cố 

Phi thật trụ duy thức 


hược thời ư sở duyên 
Trí đô vô sở đắc 

hỉ thời trụ duy thức 
Ly nhị thủ tướng cố 


Vô đắc bát tư nghì 
Thị xuât thê gian trí 
ả nhị thô trọng cô 


30 


Thọ dụng quả chuyên py Tiện chứng đắc chuyên y 


*Đây cảnh giới vô lậu Thử tức vô lậu giới 
Bât tư nghì, thiện, thường Bât tư nghì thiện thường 


An lạc, giải thoát thân An lạc giải thoát thân 
Cõi pháp thân, tịch mặc Đại mâu mi danh pháp 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: 


*Dụy thức tánh: Thực tánh của Duy thức. Đây là cảnh giới của con người xa lìa "biến kế 
sở châp”, xa lìa "năng thủ” "sở thủ", xa lìa tính "sở đặc” và quả "sở chứng”. Nói cách 
khác, an trụ duy thức tính, tức là thê nhập cảnh giới "tịch diệt Niệt bản” 


*/Nhị thú: Hai món thủ: 


I. Năng thủ: Chấp ngã bên con người. 
2. Sở thủ: Châp ngã bên hiện tượng vạn pháp. 


*Hai thô trọng: 


I1. Sở tri chướng: Sở tri chướng cũng gọi ”frí chướng”. Một thứ tri thức hữu hạn; 
thứ trí nầy chỉ có khả năng hiểu biết "tục đế" những gì thuộc về "thế gian pháp". 
Nó trở ngại con đường tiến triển đến: Nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí và nhất 
thiết chủng trí của vô thượng bồ đề. 

2. Phiền não chướng: Căn bản phiền não, chỉ mạt phiền não...những thứ phiền não 
ấy che chướng làm, trở ngại sự thê nhập Niết bàn mà đáng lý mọi người ai cũng 
có phần được thể nhập 


*Chuyển y: Dựa trên hai thứ chướng mà chuyên hóa. 


I. Phiền não chướng, chuyển thành Niết bàn. 
2. Sở tri chướng, chuyên thành Bồ đê. 


YÊU LUẬN 


3l 


Đứng bên mặt chân đề Pháp tánh không tuệ học, mà đề cập vẫn đề chứng đắc tức thì bị 
quở tránh ngay: Rằng "chưa được vào nhà !". Bên mặt tục đề, phương tiện, vận dụng văn 
tự, ngôn thuyết, hướng dẫn hành giả phát tâm tu Ðwy hức quán theo một tiến trình tạm 
chia năm giai đoạn với năm địa vị: 


I. Tư lương vị 
2. Gia hạnh vị 
3. Thông đạt vị 
4. Tu tập vị 

5. Cứu cánh vị 


Từ bài tụng thứ nhất cho đến bài tụng thứ hai mươi lăm, trình bày lý do có mặt của Duy 
Thức Học, yếu tố hình thành của Duy Thức Học, đối tượng nghiên cứu của Duy Thức 
Học và hướng dẫn cách nhận thức đề giải quyết những mắc mướu của con người theo 
quan điểm lập trường của Duy Thức Học. 


Sự có mặt của Duy Thức Học, nhằm chỉ rõ tính vô ngã của con người và tính vô ngã của 
hiện tượng vạn pháp, xác định chân lý “Duyên sinh ” và chân lý “Vô ngã” trong Phật 
giáo. 


Yếu tô hình thành Duy Thức Học là chỉ rõ sự nhận thức phi chân lý, sự "ức thuyết" của ai 
đó hay nói rõ hơn là sự ảo tưởng hoang đường, phát xuất từ những bộ óc non nớt yếu 
mềm, mê tín dị đoan; những nhận thức đó tác động tâm tưởng con người thông qua Bá 
thức tâm vương và biêu hiện hoặc trừu tượng ở tư duy hoặc cụ thể ở hành động như: thờ 
phượng, cúng lạy, van xin....với những chức danh, địa vị không bao giờ có trong sự thực. 


Đối tượng nghiên cứu của Duy Thức Học là hiện tượng vạn pháp, nên nhớ mỗi con người 
nói riêng, môi động vật nói chung, cũng là một pháp trong hiện tượng vạn pháp. Duy 
Thức Học chỉ rõ: Răng: Vạn pháp vô ngã. 


Duy Thức Học giải quyết những thắc mắc, đau khổ ngàn đời của con người. Duy Thức 
Học đã vạch ra răng: 


e _ Hiện tượng vạn pháp "Duyên sinh” tồn tại khách quan 
se - Vạn pháp Vô thường và Vô ngã. 

se _ Sinh, lão, bệnh, tử là việc bình thường. 

se - Sinh, trụ, dị, diệt là việc bình thường. 

e _ Thành, trụ, hoại, không cũng là việc bình thường. 


Người muốn có an lạc, tránh lo âu sợ hãi phi lý cần tu học Duy Thức, đi sâu vào Duy 
Thức Quán ngõ hâu thây rõ chân lý Vạn pháp duy thức. 


K»/ 


Trong quá trình triển khai diệu lý đề thành lập đuy £hức, người ta gọi đó là Duy thức 
cảnh. Tức là dựa trên bôi cảnh thực tiên của con người và sự vật hiện hữu đê thành lập 
Diệu lý Duy thức. 


Từ bài tụng thứ hai mươi lăm tới bài tụng thứ ba mươi, trình bày năm địa vị trên con 
đường tiên tu Dựy fhức quán. Năm địa vị đó là: 


Một, Tự lương vị, tư lương có nghĩa là chuẩn bị lương phạn, sắp xếp hành lý cho một 
cuộc hành trình tiên tu Duy thức quán. 


“Khởi tâm tu duy thức ” 
"Cầu trụ duy thức tánh " 
“Hai thủ ngủ im lìm " 
“Chưa diệt trừ chỉnh phục " 


Trụ Duy Thức Tánh là mục đích đến. Trụ Duy Thức Tánh là khi nào tâm của hành giả 
chế ngự và diệt trừ hoàn toàn hai món thủ. Hai món thủ là đối tượng sở quán, nó luôn 
luôn là đối thủ đương đầu của người tu Duy Thức Quán. Thế lực của hai đối thủ còn 
mạnh mẽ chứng tỏ cái Ngã £rớng trong con người chưa chiết phục mà chỉ ngừng sinh 
hoạt như một giấc ngủ im sau đó nó sẽ "thức dậy". 


Địa vị Tư lương, kinh điển Phật thường chia thành ba bậc: Trụ, Hạnh và Hướng. 


Trụ: là địa vị chỉ những người đã từng gieo trồng hạt giống Phật, có khả năng trụ nơi đất 


Phật đề sinh trưởng phước đức trí tuệ của mình. 
TRỤ có mười địa vị mà một hành giả lần lượt phải trải qua: 


Phát tâm trụ: Phát tâm khởi tu. 

Trị địa trụ: Sửa trị tâm địa trong sạch, bằng thắng như trang đất gieo mạ. 

Tu hành trụ: Do sửa trị tâm thanh tịnh mà tu hành tự tại, không bị chướng ngại. 

Sinh quý trụ: Trụ đất Phật, được thọ dụng phần khinh an giải thoát. 

Phương tiện cụ túc trụ: Tự lợi, tha lợi đủ duyên, thực hiện tốt không øì trở ngại, 

tướng mạo khởi sắc quang minh. 

6.. Chính tâm trụ: Tướng mạo quang minh rồi, nội tâm chân chính gần đồng như 
Phật. 

7.. Bất thối trụ: Thân tâm tương hợp, ngày ngày chỉ có tăng tiến đi sâu vào chánh 

quản Duy thức. 

Đồng chân trụ: Có được những đức tướng tốt của Phật có. 


manh 


Sử 


9.. Pháp vương tử trụ: Đến đây được xem như con đẳng Pháp vương Xuất thai, một 


hoàng tử chảo đời (từ sơ phát tâm đên sinh quí, đệ tứ trụ gọi là nhập thánh thaI. 
Từ đệ ngũ đền bát trụ gọi "trưởng dưỡng thánh thai". Pháp vương tử frụ là xuất 
thai vậy). 


343 


10. Quán đỉnh trụ: Con vua trưởng thành được làm lễ: Lấy nước bốn biển mà gội đầu 


(quán đỉnh). Bồ tát có khả năng thừa hành Phật sự được Phật rưới nước trí tuệ lên 
đầu.... 


HẠNH có mười địa vị: 


R 


2. 


10. 


Hoan hỉ hạnh: Là Bồ tát, đệ tử Phật, phải học hạnh Phật hoan hỉ tùy thuận khắp 
nƠI nƠI. 

Nhiêu ích hạnh: Luôn luôn làm lợi ích chúng sanh. 

Vô sân hận hạnh: Thực hiện đức tính tự giác, giác tha, không còn trở ngại bất như 
Xử 
Vô tận hạnh: Thực hiện hạnh lợi tha bình đẳng khắp nơi và mọi lúc không hề 
nhàm mỏi. 

Ly sỉ loạn hạnh: Pháp môn tu học vô lượng, có trí tuệ tổng hợp mà sự nhận thức 
không hề lầm lẫn. 

Thiện hiện hạnh: Vì được vô s1 loạn cho nên ở đồng hiện dị, ở dị hiện đồng. 
Đồng dị viên dung không trở ngại. 

Vô trước hạnh: Mười phương hư không có bao nhiêu vi trần, mỗi vi trần hiện 
mười phương thế giới, vậy mà vi trần và thế giới không trở ngại gì nhau. 

Tôn trọng hạnh: Pháp lực tu hành thâm chứng chân lý từ địa vị thứ nhất đến đây 
do sức quán chiếu Bát nhã mà được, cho nên địa vị nầy đặc biệt tôn trọng Bát nhã 
độ trong lục độ. 

Thiện pháp hạnh: Công đức viên dung, có thê thành tựu khuôn pháp mẫu mực 
như chư Phật mười phương. 

Chân thực hạnh: Do quá trình vượt qua chín giai đoạn, đức tướng trí tuệ viên 
dung, mỗi mỗi đều thanh tịnh vô lậu, bấy giờ trở thành tánh Whất chân hằng hữu. 


HÒI HƯỚNG: Đem tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. Hồi hướng có mười địa vị: 


L; 


PÃ 


Cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng: Cứu hộ tất cả chúng sinh 
mà không thấy có tướng chúng sinh. 

Bất hoại hồi hướng: Tâm vì chúng sinh, cứu hộ kiên cố không thối thắt. 

Đẳng nhất thiết vật hồi hướng: Nhìn tất cả mọi người không phân biệt màu da, 
chủng tộc và ngôn ngữ đều bình đăng. 

Chí nhất thiết xứ hồi hướng: Tùy theo căn cơ, cứu hộ cho ai thì đưa họ đến nơi 
đến chốn. 

Vô tận công đức tạng hồi hướng: Kho tàng công đức vô tận, đem hết ra, tùy cơ 
cứu hộ chúng sinh. 

Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng: Tùy thuận thiện căn của chúng sinh, 
giáo hóa cứu hộ bình đẳng. 

Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng: Quán chúng sinh bình 
đẳng, tùy thuận căn tánh cứu hộ bình đăng. 

Chân như tướng hồi hướng: Nhìn tất cả vạn pháp hữu tình, vô tình, cùng một 
bản thể chân như, dẫn dắt cho mọi người trở về bản thể chân như ẫy. 


34 


9. Vô phược giải thoát hồi hướng: Chỉ dạy cho chúng sinh biết, mọi người không 
có ai bị trói cũng chẳng có ai được mở trói, trói hay mở do chính mình. 

10. Pháp giới vô lượng hồi hướng: Dạy cho mọi người biết , pháp giới vô lượng thì 
chúng sinh cũng vô lượng như vậy. Chư Phật cũng vô lượng. 


Ba mươi địa vị £# lương gọi chung: Tướn fw lương. | 

Kinh điển thường gọi: Bồ tát địa tiền. Sở đĩ có cái từ ấy, vì kinh điễn lây địa vị thập địa 
làm chuẩn đề ấn định phước đức, trí tuệ trên bước đường tu tập. Do đó, Thập địa Bồ tát, 
được cho cái tên: Tư fập vị. 


"Được phần ít nhẹ nhàng 
Cho là chứng duy thức 
Vì còn thấy có được 
Chưa thực trụ duy thức ” 


Đó là bài tụng nói về thành quả của địa vị Gia hạnh. 
Được cái tên GŒ7ø hạnh vị, đã nói lên địa vị này có gia công tu hành và có kêt quả an lạc. 


H 
Axa't‹ 


Dù có tu hành tốt, dù có an lạc mà còn "châp"”: Năng hành, sở hành, năng chứng, sở 
chứng, thì đạo hạnh chưa "siêu". Cho nên chỉ là Gia hạnh vị mà thôi ! 


Gia hạnh vị thường lây bốn pháp ám dụ để nhận xét theo dõi bước tiến tu của mình: 


I.. Noãn: Sự tu hành phải liên tục như gà ấp trứng, không được bỏ ô. 
Đảnh: Trí tuệ mỗi ngày phải được sáng tỏ thêm, như người leo núi nhìn cảnh vật 
chung quanh. 

3.. Nhấn: Đích thực thâm ngộ chân lý: Vô ngã, vô thường, khổ, không, bất tịnh của 
hiện tượng vạn pháp. 

4.. Thể đệ nhất: Do đích thực thấy chân lý. Kiến tư hoặc không còn nhiễu đoạn tâm 
tính. 


Quá trình tu tập từ sơ phát tâm đến thành tựu Vô thượng Bồ đè, trải qua ba A tăng kỳ 


kiếp. Năm địa vị tu Duy fhức quán, "Tam tư lương", "Tứ gia hạnh" là những người thành 
tựu công quả trong Đệ nhất A tăng kỳ. 


“Chữừng nào cảnh dở duyên 
Tâm không hè sở đắc 
Trụ duy thức là đây 
Bởi hai thú xa rời " 


Bài tụng này là tiêu chuẩn của hạng người Thông đạt vị. "Thông đạt" có nghĩa là nhận 


hiểu chân lý không còn khó khăn nữa. Đối cảnh "sở duyên" tâm không "sở đắc" đã biểu 
hiện tính "năng, sở song vong” của con người thông đạt chân lý. 


kh) 


"Trần chẳng tương quan biển rộng non cao tùy thay đổi 
“Tâm không sở đặc tùng xanh máy trăng tự vui nhàn ” 


"Thanh thoát vượt nghĩ bàn 
Đấy! Trí xuất thế gian ! 
Viễn ly hai thô trọng 
Thọ dụng quả chuyển y" 


Đó là trạng thái của người thực học và thực tu. Người thực học, thực tu họ thọ dụng sự an 
lành, thanh thoát, tự tại, thong dong ngay trên cõi đời mà mọi người thây là Ngũ frược. 
Đây là kêt quả của địa vị có cái tên nghe "nhẹ hêu": 7 /ập. 


Trọng tâm then chốt của địa vị £w tập là “vô đắc”. Đây là một tinh thần rỗng rang bằng 
bặc, một ý niệm buông xả hoàn toàn, một hành trạng tâm cảnh như như và năng sở tịch 
diệt. Nếu không phải trí xuất thế gian hắn không làm được những điều ”ô đắc” siêu 
phàm như vậy. 


Đến địa vị fw fập, xả bỏ hết hai món thô trọng: chuyền sở frỉ chướng thành Vô thượng 
Bồ để: chuyên phiên não chướng thành Vô thượng Niệt bàn. 


Làm được việc đó một Bô tát phải trải qua mười giai đoạn, được gọi là mười địa vị như 
Sau: 


1. Hoan hỉ địa 

2. Ly câu địa 

3. Diệm huệ địa 
4. Phát quang địa 
5.. Nan thắng địa 
6. Hiện tiền địa 

7.. Viễn hành địa 
§. Bất động địa 
9. Thiện huệ địa 
10. Pháp vân địa 


Nhập tâm của Hoan hỉ địa, vị Thông ấgứ ở vào giai đoạn này. Từ trụ tâm của Hoan hỉ địa 
cho đên xuât tâm của Pháp vân địa, gọi là 7w fập vị. 


Từ Hoan hi địa thứ nhất đến Viễn hành địa thứ bảy gọi là Bồ tát tu tập ở vào đệ nhị A 
tăng kỳ kiếp. Từ Bất động địa thứ tám đến xuất tâm của Pháp vân địa thứ mười, gọi là Bồ 
tát ở vào đệ tam A tăng kỳ kiếp. Nên nhớ: Tam tư lương, Tứ gia hạnh, Thập địa Bồ tát, 
mỗi mỗi vị đều phân ba giai đoạn cho sự phát tâm tu là: nhập tâm, trụ tâm và xuất tâm. 
Ví như đầu niên học, giữa niên học và cuối niên học. 


36 


Ba A tăng kỳ kiếp tu tập công viên quả mãn đến địa vị cao tột: Cứu cánh vô thượng bồ 
đề. 


”Đáy cảnh giới vô lậu 
Bắt tư nghì, thiện, thường 
An lạc, giải thoát thân 
Cảủnh giới pháp thân, tịch mặc ” 


Đây là thành quả tu tập trải tam A tăng kỳ kiếp: Cứu kính vị, tức quả Vô thượng bồ để. 
Đến địa vị này là đạt đến cảnh giới "vô lậu" không lọt rớt trong phiền não khổ đau nữa, 
cảnh giới vượt ngoài suy nghĩ luận bàn, cảnh giới thánh thiện, chân thường, cảnh giới 
hoàn toàn an lạc, thọ dụng "giải thoát thân thanh tịnh", cảnh giới Đại tịch diệt của pháp 
thân Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Đấy là kết quả cuối cùng của quá trình tu tập Dwy £hức, một trong những hệ tư tưởng có 


tính triết học của Đại thừa Phật giáo. 


Quả tu tập Duy thức quán, trải qua tam A tăng kỳ kiếp của năm địa vị được ước định so 
sánh như đồ biêu sau: 


Ki 


DUY THỨC HỌC YÊU LUẬN-GIÁO ÁN CAO ĐĂNG 
PHẬT HỌC-BIÊN DỊCH PHÁP SƯ TỪ THÔNG 


Thập trụ 


Thập RJ== =—— 1) Tư lương vị 


Nhập an? | 
Thập hồi hướng Trụ tâm 


* 
_ 
< ĐẢO IÀ 
BH S0 102142025120 
Ẻ â Í [Noãn ——————— 
=-= Đảnh ị 2) Gia hạnh vị 
» NHÀ hệ CS TU s enh 
+ Thế đệ nhất 
| 3 Nhập tâm — 3) Thông đạt vị 
| Jaẻ „ (1. Hoan hi địa —— Trụ tâm — 
< |2. Ly câu địa Xuât tâm 
| E m 3. Phát quang địa 
_ Ẩ 4. Diệm huệ địa 
Š. Cực nan tháng địa : 
6. Hiện tiền địa 4) Tu tập vị 
« L7) Viên hành địa 
= 8) Bât động địa 
= 109) Thiện huệ địa Nhập tâm 
n 10) Pháp vân địa—$ Trụ tâm 
Xuât tâm 
PHẠT VỊ ———————— 5. Cứu cánh vị 


Phụ chú: Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa Bò tát, 
mỗi Địa đều có ba giai đoạn: nhập tâm, trụ tâm và xuất tâm 
giống nhau tất cả. 


Phụ chú: Thập trụ, thập hạnh, thập. hồi hướng cho đến thập địa Bồ tát, mỗi Địa đều có ba 
giai đoạn: nhập tâm, trụ tâm, và xuất tâm giống nhau tắt cả. 


38 


BÀI THỨ MƯỜI MỘT 
BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG 


(Bài tụng luận về Quy củ của tám thức) 


Quy củ là hai thứ dụng cụ để người ta vẽ ra hình tròn (compa) và góc vuông (êke) của đồ 
vật dụng. Nghĩa rộng của nó là chuân đích, mẫu mực, trong phạm vi khuôn khổ nào đó. 


Bát thức Quy Củ nêu ra một số chuẩn mực, phạm vi hoạt động của bát thức tâm vương, 
gọi là: Bát thức Quy Củ. Văn thê câu tạo hình thức "bài tụng” cho nên gọi" Bát thức 
quy củ tụng. 


Nói về đệ bát thức có ba bài tụng, mười hai câu. Đệ thất thức, đệ lục thức và tiền ngũ 
thức cũng vậy. Mỗi thức đều giống nhau, chỉ lưu ý năm thức trước (tiền ngũ thức), tính 
chất hoạt động giống nhau, cho nên tiền ngũ thức mà cũng có ba bài tụng, mười hai câu. 
Trước hết nghiên cứu về Đệ bát thức. 


ĐỆ BÁT THỨC TỤNG 


Tánh duy vô phú hữu biến hành 

Giới địa tùy tha nghiệp lực sinh 

Nhị thừa bất liễu nhân mê chấp 
Do thử năng hưng luận chủ tranh 


* Ý nghĩa rằng: Đệ bát thức tính của nó vô phú vô ký. Nó tương ứng với năm món tâm 
sở biên hành, vì tâm sở biên hành cũng cùng tính vô phú vô ký. 


Thọ sinh ở tam giới hay ở cửu địa, đệ bát thức không có khả năng tạo nghiệp nhân đề thọ 
lấy quả mà nó hoàn toàn do "tha nghiệp lực" dẫn dắt, thúc đây nó thọ sinh. Tha nghiệp 
lực chỉ có năng lực tạo nghiệp của đệ lục ý thức. Trong tám thức tâm vương, ý thức là 
"một chàng lanh lợi đáng kinh nghĩ”... 


Hàng Nhị thừa (Thanh văn, Duyên giác) không biết có đệ bát thức, họ chỉ biết có sáu 
thức. Trình độ hiêu biệt của họ ngang với nhà Tâm lý học, chủ trương: ngoải năm giác 
quan biêu hiện dê biệt, còn một giác quan khó nhận, gọi là "êm fhức ”, tức đệ lục ý thức. 


Do vậy, Duy thức học, luận chủ phải tranh luận, chứng minh rằng: ngoài sáu giác quan, 


con người còn phải có "đệ thất", "đệ bát thức" nữa, mới đủ yếu tô cho sự sống còn; chẳng 
hạn lúc ngủ không chiêm bao....., khi người nhập định "diệt tận", nhập định vô tưởng và 


39 


lúc bị chết ngất.....Duy trì sinh mạng khi con người không còn ý thức ấy, rõ ràng là công 
lao của đệ thât và đệ bát thức A lại da. 


k3 


Hạo hạo tam tàng bất khả cùng 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong 
Thọ huân trì chủng căn thân khí 
Khứ hậu lai tiên tác chủ ông 


* Ý nghĩa rằng: Đệ bát A lại da thức có ba nghĩa Tàng: Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái 
châp tàng, thâm sâu, mênh mông, diệu vợi. Suy tư nghĩ ngợi giản đơn của những bộ óc 
đơn giản, không sao hiệu thâu triệt được. 


Đệ bát thức ví như cái duênh, cái vực vừa lớn vừa sâu. Bảy thức trước nương nơi đệ bắt 
thức mà sinh tôn, hiện hữu thị thô tác dụng của mình, giông như sóng mòi do lực gió, g1ó 
thôi sóng lao xao. Sóng xao, gió thôi, gió thôi, sóng xao....không rời ngoải cái vực kia mà 
có. 


Đệ bát thức là cơ sở, là kho tàng tiếp thu và huân tập chủng tử vạn pháp. Từ chủng tử 
duyên khởi mà hiện hành động vật căn thân hữu tình, khoáng vật, thực vật thê giới vô 
tình. Tât cả đêu năm gọn trong đệ bát A lại da. 


Đệ bát thức A lại da thức nhìn về mặt sinh diệt: Sinh thì A lại đa sinh trước, khi diệt thì A 
lại da diệt sau cùng. A lại da là ông chủ đôi với tiên thât thức bên hữu tình. A lại da cũng 
là ông chủ đôi với vạn pháp sinh sinh hóa hóa vô tình vậy. 


Bất động địa tiền tài xả tảng 
Kim cang đạo hậu dị thục không 
Đại viên vô câu đồng thời phát 
Phổ chiếu thập phương sát trần trung 


* Ý nghĩa rằng: A lại da (tàng thức) Bồ tát tu hành đến đệ bát Bắt động địa, không còn 
gọi là A lại da nữa. Bởi lẽ, A lại da là cái kho chứa đựng chủng tử hôn hợp, tốt có mà xấu 
cũng nhiều. Bồ tát tu tập đến đệ bát địa “Bát động” rồi thì chủng tử tạp nhiễm phiền não 
đã được thanh lọc hết. Vả lại, nói về quá trình “Bá động”, hàng Bồ tát đã bước vào "đệ 
tam A tăng kỳ kiếp" cho nên cái thức "hỗn hợp" ấy, xả bỏ là lý đương nhiên đề thay vào 
đó cái tên: Dị £hục thức. 

Đến khi chứng địa vị "Đẳng giác" tên "Dị thục thức" cũng không còn lý do tồn tại, bởi vì 
vấn đề nhân quả đến đây không còn cần thiết nữa. 


40 


Sau địa vị Đăng Giác, đệ bát thức được cái tên: Vô cấu thức và chuyển Vô cấu thức 
thành Trí đại viên cảnh, tức là thứ trí tròn trịa vô song, trí lớn lao không bờ mé, trong 
sáng như một thứ kính tuyệt trân. 


...Và Đại viên cảnh trí ãy soi sáng khắp hằng hà sa số, bất khả thuyết, bất khả thuyết A 
tăng kỳ thê giới trong mười phương. 


BÀI THỨ MƯỜI HAI 
ĐẸ THÁT THỨC TỤNG (MẠTT NA) 


Đối chất hữu phú thông tình bổn 
Tùy duyên chấp ngã lượng vi phi 
Bát đại biến hành biệt cảnh tuệ 
Tham sỉ ngã kiến mạn tương tùy 


*Ý nghĩa rằng: Đệ thất Mạt na thức là thức trừu tượng. Nhận biết Mạt na thức chỉ dựa 
trên ý niệm và công năng chấp ngã. Tự thân Mạt na thức chính là công năng chấp ngã 
ấy. Thế cho nên, cảnh của Mạt na cũng chỉ là cảnh của "ý niệm", của một bóng dáng 
"mang theo", của một "chất" mà "chất" ấy cũng là chất "ân tượng" của ý niệm. Vì vậy, 
gọi cảnh ấy la "đới chất” cảnh. 

Đệ thất Mạt na thức vốn trừu tượng, duyên lấy "'kiẾn phần ” của A lại da thức cũng trừu 
tượng, nảy sinh ý niệm chấp ngã trừu tượng, cho nên gọi là "£hêng tình bốn”. Do đó, ba 
cảnh, đệ thất thức duyên đới chất cảnh. Ba tánh, nó thuộc tánh hữu phú vô ký bởi tính 
chấp ngã ãy. 


Đối với ba lượng, đệ thất thức phử lượng, dù nó chấp ngã bên con người hữu tình hay 
bên sự vật vô tình, tât cả đêu là châp sai lâm: phở ! 


Nó tương ứng với năm tâm sở "biên hành”, tám món đại tùy phiên não là: Điệu cử, hôn 
trâm.v.v..và một "cô Tuệ" trong loại tâm sở "biệt cảnh". 


4I 


Đệ thất thức luôn luôn sẵn có tính nhiễm ô, bởi bản chất "hữu phú vô ký" của nó. Cho 
nên, đệ thất thức xuất đầu lộ diện khi nào: ngã fham, ngã sỉ, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái 
xuất hiện. Nói ngược lại: ngã tham, ngã sỉ, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái chính là Đệ thất 
thức thê hiện nguyên hình, mà không sao tách chúng rời ra. 


Hằng thâm tư lương ngã tướng tùy 
Hữu tình nhật dạ trân hôn mê 
Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi 
Lục chuyền hô vi nhiễm tịnh y 


* Ý nghĩa rằng: Như trên ta đã biết, đệ thất thức tức là Ngã tướng, ý niệm Chấp ngã 
tướng tức là đệ thất thức, cho nên nó Ti lương ngã tướng", có hai đặc tính: Hằng và 
Thẩm. Ngày nào một hữu tình chúng sinh còn sinh sống, ngày nào một vô tình chúng 
sinh còn hiện hữu thì thường trực có sự hiện hữu của thức Mạt na. Vì vậy, nó có đặc tính 
Hằng. Đã là Chấp ngã thì lúc nào cũng "có ý" tồn sinh "muốn" duy trì sự hiện hữu của 
mình. Do đó, nó có đặc tính £#ẩm. Tuy nhiên, nó chỉ hằng, thẩm, tư lương trong phạm 
v1 ngã tướng mà thôi. Nó không có một chức năng nào khác. 


Do vậy, Mạt na thức chỉ là khối u mê to lớn đè nặng trần áp tâm tánh chúng hữu tình. Nó 
khiên hữu tình mât đi tính sáng suôt, khó mà nhận thức được chân lý. 


Mạt na thường tương ứng với bôn thứ châp sai lâm: ngã sĩ, ngã kiên, ngã mạn, ngã ái 
cùng với tám món đại tùy phiên não trong những lúc nó hiện hành. 


Do vậy, đối với tiền lục thức nó là chỗ chứa chấp, chỗ tích lũy tịnh pháp thì ít mà nhiễm 
ô thì nhiều. 


Cực hi tâm sơ bình đẳng tính 
Vô công dụng hạnh ngã hằng tôi 
Như Lai hiện khởi tha thọ dụng 
Thập địa Bồ tát sơ bị cơ 
* Ý nghĩa rằng: Trên bước đường tu tập, Bồ tát bước sang đệ nhị A tăng kỳ kiếp, ở vào 
sơ tâm Hoan hỉ địa thì chê ngự ý niệm Chép ngã, chuyên Mạt na thức thành trí Bình 


đẳng tính, nhìn hiện tượng sự vật với cái thây Nhất chân bình đẳng. 


Đến đệ bát Bất Động địa, ý niệm Chấp ngã hoàn toàn trong sáng mà không còn phải dụng 
tâm lưu ý diệt trừ: "Vô công dụng hạnh ngã hằng tôi" ! 


42 


Xưa kia, ở nơi nhân chấp nợã, ích kỷ, bảo thủ bao nhiêu khi chuyển hóa cải tạo, bồi 
dưỡng, xây dưng được nó, thì nó trở thành trí Bình đăng, thành Tha thọ dụng thân của 
một vi Như Lai Phật. 


..Và Thân thọ dụng đó trở thành đẳng bốn sư của hàng thập địa bồ tát. 


BÀI THỨ MƯỜI BA 
ĐỆ LỤC THỨC TỤNG 


Tam tánh tam lượng thông tam cảnh 
Tam giới luân thời dị khả trị 
Tương ưng tâm sở ngũ thập nhất 
Thiện ác lâm thời biệt phối chi 


* Ý nghĩa rằng: Với đệ lục thức, nói về cảnh có ba: Tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh 
cảnh. Nói về lượng có ba: Hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Nói về tánh có ba: thiện, ác 
và vô ký. Đệ lục ý thức có đủ hết những điều đó. Do vậy, tầm hoạt động của đệ lục ý thức 
có đủ hết những điều đó. Do vậy, tầm hoạt động của đệ lục ý thức lanh lợi, nhạy bén, và 
ưu việt hết mọi mặt so với bát thức tâm VƯƠnG. 


Y niệm tư duy của ý thức, dùng chánh niệm quan sát phân tích, người ta rât dê biệt cái 
quả của nó sẽ đưa đây vào cõi nào trong ba cõi: Dực, sắc và vô săc. 


Ý thức tương ứng toàn bộ tâm sở hữu pháp 51 món. 


Hoàn cảnh môi trường fhiện đến thì ý thức duyên theo cảnh Øliện. Ngược lại, nó có thể là 
ác, thậm chí là cực ác, nêu có môi trường có cơ hội phù hợp theo chiêu hướng đó. 


Tánh giới thọ tam hằng chuyền dịch 
Căn tùy tín đắng tổng tương liên 
Động thân phát ngữ độc vi tối 
Dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên 


43 


*Ý nghĩa rằng: Đối với ba tánh: Thiện, ác, vô ký, với ba giới: Dục giới, sắc, vô sắc 
giới, với ba thọ: lạc thọ, khô thọ và xả thọ ý thức tiêp nhận thay đôi liên tục theo hoàn 
cảnh mà không cân có điêu kiện hay lý do... 


... Và đệ lục ý thức sinh hoạt gắn liền với căn bản phiền não, chi mạt phiền não, thiện, bất 
định tâm sở v.v..51 món. 


Hành động thiện hay ác của con người biểu lộ qua thân, lời nói lành hay dữ thổ lộ ra 
miệng đêu do ý thức chủ động, đóng vai trò chánh. Đương nhiên có sự tham gia đóng góp 
gián tiêp của nhãn, nhỉ v.v... 


Đệ lục ý thức có khả năng tạo nghiệp nhân, tam giới, lục đạo và có khả năng hoàn chỉnh 
nhân ấy, dẫn dắt hữu tình luân chuyền trong tam giới lục đạo... 


Phát khởi sơ tâm hoan hỉ địa 
Câu sanh do tự hiện triền miên 
Viễn hành địa hậu thuần vô lậu 

Quán sát viên minh chiếu đại thiên 


* Ý nghĩa rằng: Hoạt động của đệ lục ý thức thường gắn liền với hai thứ phiền não là: 
"câu sanh" và "phân biệt". Vì vậy, Bô tát tu tập hêt A tăng kỳ kiêp thứ nhất, chỉ trừ bỏ 
"phân biệt phiên não” mà thôi. Nên nhớ: Phân biệt phiên não tức Kiên hoặc. 


Ở đây, KNG ta thấy: Sơ tâm Hoan hi địa, tức là địa vị kiến đạo mà ' 'cầu sanh phiền não" 
hãy còn "ngủ im" chờ cơ hội ngóc đầu quấy rối. Vượt kú địa vị viễn hành, bước sang À 
tăng kỳ kiếp thứ ba 7w hoặc” tức "câu sanh phiền não" mới hoàn toàn vắng bóng. Bấy 
giờ Bồ tát không còn bị giặc kiến £ư hoặc khuây rầy, mà thọ dụng sự an lành thanh thoát 
vô lậu. 


...Từ đây, đệ lục ý thức chuyền đổi thành ứrí điệu quán sát, sáng soi viên mãn khắp thế 
giới ba ngàn. 


44 


BÀI THỨ MƯỜI BÓN 
TIỀN NGŨ THỨC TỤNG 


Tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh 
Nhãn nhỉ thân tam nhị địa cư 
Biến hành biệt cảnh thiện thập nhất 
Trung nhị đại bát thâm sân sĩ 


* Ý nghĩa rằng: Năm thức trước (tiền ngũ thức) với ba cảnh, chỉ duyên với "tánh cảnh", 
tức là cảnh có thực tánh do sắc, thanh, hương, vị xúc; địa, thủy, hỏa, phong, không, hợp 
thành một chỉnh thê vật chất nào đó. Về /ượng, nó chỉ là Hiện lượng, nghĩa là ngũ thức 
xúc cảnh, không có tư duy nhận thức. Về zánh, môi trường, bối cảnh dù £iện dù ác hay 
vô ký, tiền ngữ thức vẫn tiếp nhận hồn nhiên, bình đẳng không có vấn đề chọn lọc. 


Là người đực giới, sinh hoạt trong phạm vi dục giới thì tiền ngũ thức mới đủ duyên sinh 
khởi đầy đủ. Nếu ai đó tu định Sơ thiền ở "Nhị địa" (Ly sinh hỉ lạc địa) thì tỷ thức và 
thiệt thức không có điều kiện để sinh khởi hiện hành, vì ở cảnh giới này hành giả thọ 
dụng Thiển duyệt thực mà không sử dụng đoàn thực, cho nên thiệt thức và tỉ thức không 
đủ duyên sinh khởi. 


Tiền ngũ thức tương ứng với các món tâm sở: Biến hành, Biệt cảnh, Thiện, Trung tùy, 
Đại tùy và Phiền não căn bản: Tham, sân, si....Tóm lại, Tiền ngũ thức luôn luôn hợp tác 
với đệ lục ý thức qua cái từ éWgữ câu ý thức, gây ra nhiều nguyên nhân buồn bực khổ 
đau. Đó là lý do nó tương ứng với nhiều nhóm tâm sở ấy. 


Ngũ thức đồng y tịnh sắc căn 
Cứu duyên bát thất hảo tương lân 
Hiệp tam ly nhị quan trần thế 
Ngu giả nan phân thức dữ căn 


Ý nghĩa rằng: Căn có phù trần căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, sắc thân thô 
phù hiễn lộ ai cũng nhìn thấy được. Còn một thứ căn gọi là Tịnh sắc các bác sĩ nói 
chung, bác sĩ nhãn khoa, răng hàm mặt, bác sĩ tai mũi họng, biết được một phần tỉnh tế 
hơn người thường. Người thường có người suốt đời không hề để ý tìm biết về thứ căn 
này. Không thê cắt nghĩa, giải thích chính xác Tịnh sắc căn: Rằng cái gì làm cho thấy, 
chỗ nào làm cho nghe....mà chỉ có thê nói: Whư thị....nhự thị. 


45 


Năm thức, nương tịnh sắc căn mà phát sinh. Phù trần căn chỉ là một số dữ kiện: địa, thủy, 


An! 


hỏa, phong...Kết hợp thành một "thắng nhân" của thức. 


Thức phát khởi, sinh công dụng còn phải nhờ đến "thắng duyên" nữa. Do vậy, nhãn thức 
cần hội đủ chín duyên mới sinh được cái thấy, đó là: Không, mình, căn, cảnh, tác J, 
phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chúng tử. Nhĩ thức bỏ bớt một, bỏ minh, còn lại tám. 
Tỷ, thiệt, thân thức, bỏ hai: không, minh, còn bảy. Đó là những điều kiện không thể thiếu 
để cho tiền ngũ thức hoạt động hiện hành. 


Để Tiền ngũ thức sinh khởi và hoạt động, có ba thức phải trực tiếp cọ sát (Hợp) nó mới 
sinh thức, đó là: Tỷ, Thiệt và Thân thức. Ngược lại, hai thức cân cách hở, có cự ly là 
Nhãn và Nhĩ thức. 


Người bình thường không mây ai quán sát đề ý vấn đề tức và căn như đã nói trên. 
Người ta cứ yên trí rằng: Hễ con mắt thì ...để thấy. Lỗ tai...để nghe...thật đơn giản ! 


Biến tướng quán không duy hậu đắc 
Quả trung do tự bất thuyên chân 
Viên minh sơ pháp thành vô lậu 
Tam loại phân thân tức khổ luân 


* Ý nghĩa rằng: Ngày mà hành giả tu Duy thức quán, triệt ngộ chân lý, thấy rõ vạn pháp 
giai không, duyên sinh như huyền, chuyên đệ bát thức thành Đại viên cảnh trí, đệ thất 
thức thành Bình đẳng tánh trí, chuyển đệ lục thất thành Điệu quan sát trí thì tiền ngũ 
thức chuyên thành sai biệt trí. "Sai biệt trí" ở đây gọi: Hậu đắc trí. "Sai biệt trí" không 
trực nhập bản thể chân như mà chỉ nhận tính sai biệt của vạn pháp. Rằng tính của vạn 
pháp không ô nhiễm như xưa nay mình đã tưởng về nó. 


..Do vậy, khi con người thành tựu Duy thức tánh, chứng Bồ đề, Niết bàn vô thượng mà 
trí sai biệt vân là trí sa biệ£, nó không trực nhận chân như. 


Tuy nhiên, ngày đệ bát thức trở thành Đại viên cảnh trí thì tiền ngũ thức cũng trở thành 
“Vô lậu ”, nghĩa là cái nhìn vạn pháp của chúng không còn gây bât mãn, bât bình, bực 
bội đề rôi đau khô nữa. 


..Bấy giờ tiền ngũ thức SÓP phần vào công việc phụng sự chánh pháp, ứng cơ thị hiện, 


trục loại tùy hình, phổ hiện sắc thân, xiên dương diệu pháp trong sự nghiệp cứu hộ chúng 
sinh thoát vòng trầm luân khổ hải. 


46 


TOÀN VĂN BA MƯƠI BÀI TỤNG 


Dịch nghĩa 


1. 
Do giả thuyết ngã pháp 


Hữu chủng chủng tướng chuyên 


Bỉ y thức sở biên 
Thử năng biên duy tam 


Bộ 

VỊ dị thục tư lương 

Cập liễu biệt cảnh thức 
Sở A lại da thức 

Dị thục, nhất thiết chủng 


3. 
Bắt khả tri chấp thọ 


4. 
Thị vô phú vô ký 

úc đăng diệc như thị 
Hằng chuyền như bộc lưu 
A la hớn vị xả 


5. 

Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt na 
Y bỉ chuyên duyên bỉ 
Tư lương vì tánh tướng 


6. 

Tứ phiền não thường câu 
¡ ngã sỉ ngã kiến 

[Finh ngã mạn ngã ái 

Cập dư xúc đẳng câu 


c. 
Hữu phú vô ký nhiếp 


lỆ 
Do ức thuyết về ngã 

Y niệm ngã nảy sanh 
Tướng ngã duy thức biến 
Thức năng biến có ba 


BÀ 
Rằng dị thục, tư lương 
à liễu biệt cảnh thức 
Thứ nhất, A lại da 
Dị thục, nhất thiết chủng 


3. 
Không thẻ biết chấp thọ 


Cảnh, căn, thường cùng xúc 


Tác ý, thọ, tưởng, tư 
Chỉ tương ưng xả thọ 


úc, tác ý....cũng vậy 


Hằng chuyền như nước thác 


Quả A la hớn không còn 


5. 

Thức năng biến thứ hai 
Tên gọi là mạt na 

Từ A lại da...ái A lại da 
Tính tướng háo suy lường 


6. 


Bón phiền não thường chung 


Là ngã si ngã kiên 
Cùng ngã mạn ngã ái 
úc, tác ý,....tương ưng 


1. 
Hữu phú vôký tánh 


47 


úy sở sanh sở hệ 
A la hớn diệt định 
uât thê đạo vô hữu 


8. 

Thứ đệ tam năng biến 
Sai biệt hữu lục chủng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện bất thiện câu phi 


Đ, 

Thử tâm sở biến hành 
Biệt cảnh thiện phiền não 
Tùy phiền não bắt định 
Giai tam thọ tương ưng 


10. 
Sở biến hành xúc đẳng 


Thứ biệt cảnh vị dục 
Thăng giải niệm định tuệ 
Sở duyên sự bât đông 


IT: 

Thiện vị tín tàm quý 
Vô tham đăng tam căn 
Cần an bất phóng dật 
Hành xả cập bất hại 


l2. 

Phiền não vị tham sân 
Sỉ mạn nghỉ ác kiến 
Tùy phiền não vị phân 
Hận phú não tật xan 


13. 
Cuống siêm dữ hại kiêu 
IVô tàm cập vô quí 

Trạo cử dữ hôn trầm 
Bát tín tỉnh giải đải 


14. 
Phóng dật cập thất niệm 
'Tán loạn bât chánh tri 


Khăn khít A lại da 
Â la hớn, diệt định 
Đâng xuât thê không còn 


6. 

Thức năng biến thứ ba 
Có sáu thứ sai biệt 
Tiếp nhận tốt tiền cảnh 
Thiện, bắt thiện câu phi 


BÀ 

hững tâm sở biến hành 
Biệt cảnh, thiện, phiền não 
Tùy phiền não, bất định 
Cả ba thọ tương ưng 


10. 


Trước hết tâm sở biến hành: Xúc, tác ý, 


thọ, tưởng, tư 

Kế biệt cảnh: có dục 
Thắng giải, niệm, định, tuệ 
Độc lập trước cảnh duyên 


11. 

Thiện: có tín, tàm, quý 
ô tham, vô sân, vô sI 

Cần an, bất phóng dật 

Hành xả và bắt hại 


2 

Phiền não: có tham sân 
S1, mạn, nghi, ác kiến 
Tùy phiền não: là phân 
Hận, phú, não, tật xan 


IKN 

Cuống siêm với hại, kiêu 
ô tàm và vô quí 

Điệu cử với hôn trầm 

Bắt tín cùng giải đải 

14. 


Phóng dật với thất niệm 
'Tán loạn,bât chánh tri 


48 


Bât định vị hôi miên 
Tâm từ nhị các nhỊị 


l5, 
IY chỉ căn bản thức 
gũ thức tùy duyên hiện 
Hoặc câu hoặc bắt câu 
hư ba đào y thủy 


16. 

Ý thức thường hiện khởi 
[Trừ sanh vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhị định 
Thùy miên dữ muộn tuyệt 


I: 

Thị chư thức chuyên biến 
Phân biệt sở phân biệt 
Do thử bỉ giai vô 

Có nhất thiết duy thức 


18. 

Do nhất thiết chủng thức 
hư thị như thị biến 

Dĩ triển chuyên lực cố 

Bi bỉ phân biệt sanh 


Tổ. 


Phục sanh dư dị thục 


20. 

Do bỉ bỉ biến kế 

Biến kế chủng chủng vật 
Thử biến kế sở chấp 

Tự tánh vô sở hữu 

21. 


Y tha khởi tự tánh 
Phân biệt duyên sở sanh 


Bât định: có hôi, miên 
Tâm từ: đêi hai mặt. 


l5, 
ương tựa căn bản thức 
ăm thức tùy duyên hiện 
Hoặc chung hoặc không chung 
hư sóng mòi với nước 


16. 

Ý thức thường hiện khởi 

'[rừ sanh vô tưởng thiên 
ô tâm hai thứ định 

Chết ngắt, lúc ngủ say 


l7. 
Do tám thức chuyên biến 
Phân biệt sở phân biệt 
Cả năng sở đều không 

ác định: rằng duy thức 


18. 
Do nhất thiết chủng thức 
Biên như vậy...như vậy... 


à do lực biến chuyền (vận động) 


Hiện tượng vô vàn sinh 


LỘ, 

IDo tập khí của nghiệp 
à tập khí hai thủ 

DỊ thục trước vừa dứt 

Tái hiện dị thục sau 


Do mọi người biến kế 

Biến kế đủ thứ vật 

Tính biến kế chấp này 
ó không có tự tính 


Kết hợp duyên mà sinh 


49 


lên thành thật ư bỉ 
Thường viên ly tiên tánh 


Phi bất kiến thử bỉ 


22, 

Tức y thức tam tánh 

Lập bỉ tam vô tánh 

Có Phật mật ý thuyết 
hất thiết pháp vô tánh 


24. 

Sơ tức tướng vô tánh 
Thứ vô tự nhiên tánh 
Hậu do viễn ly tiền 

Sở chấp ngã pháp tánh 


25. 

Thử chư pháp thắng nghĩa 
Diệc tức thị chân như 
Thường như kỳ tánh cố 
Tức duy thức thật tánh 


26. 
ải chí vị khởi thức 
Cầu trụ duy thức tánh 
nhị thủ tùy miên 
Du vị năng phục diệt 


#2 

Hiện tiền lập thiêu vật 
VỊ thị duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc có 

Phi thật trụ duy thức 
28. 


hược thời ư sở duyên 
[[rí đô vô sở đặc 


Tự tính viên thành thật 
Hãng viên ly tánh trước 


22. 

Tính viên thành và y tha 

Khác mà không phải khác 
hư tánh vô thường, vô ngã 

Hiểu lệch mắt cả hai 


23. 

Chỉ vì ba tự tính 
Chỉ ra ba vô tính 
Mật ý của Phật nói 
Tất cả pháp vô tính 


24. 
Một hiện tướng, vô tính 
Hai tính tự nhiên, vô tính 
Ba tính viễn ly, biến kế 

à tính chấp ngã, vô tính 


25. 
Đáy thắng nghĩa các pháp 
Đáy chính là chân như 
ì nó hằng như như 
Đấu thực tính duy thức 


26. 

Khởi tâm tu duy thức 
Cầu trụ duy thức tánh 
Hai thủ ngủ im lìm 
Chưa diệt trừ chinh phục 


ì còn thấy có được 
Chưa thực trụ duy thức 


28. 
Chừng nào cảnh dở duyên 
Tâm không hê sở đặc 


50 


DUY THỨC HỌC YÉU LUẬN-GIÁO ÁN CAO ĐĂNG 
PHẬT HỌC-BIÊN DỊCH PHÁP SƯ TỪ THÔNG 


hi thời trụ duy thức 
Ly nhị thủ tướng cô 


20, 
ô đắc bắt tư nghì 
Thị xuất thế gian trí 
ả nhị thô trọng cố 
Tiện chứng đắc chuyên y 


30. 

Thử tức vô lậu giới 

Bát tư nghì thiện thường 
An lạc giải thoát thân 
Đại mâu mi danh pháp 


Trụ duy thức là đây 
Bởi hai thủ xa rời 


29. 

Thanh thoát vượt nghĩ bàn 

Đáy! Trí xuất thế gian ! 
iễn ly hai thô trọng 

Thọ dụng quả chuyên y 


ðU, 

Đây cảnh giới vô lậu 

Bất tư nghì, thiện, thường 
An lạc, giải thoát thân 
Cõi pháp thân, tịch mặc 


51 


